BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


З 


CONG NGHỊ; 


SELIN AR 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYỄN VĂN KHÔI (Chủ biên) 
ĐĂNG VĂN ĐÀO - ĐOÀN NHÂN LỘ 
TRẦN MINH SƠ - TRẤN VĂN THỊNH 


CÔNG NGHỆ 


(Tái bản lần thứ sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


01 - 2014/CXB/494 - 1062/GD Mã số : CH210T4 


© đầu 


Các em học sinh thân mến ! 


Tiếp theo các sách giáo khoa Công nghệ ở Trung hoc cơ sở và lớp 10, 11, 
sách giáo khoa Công nghệ 12 sẽ giúp các em làm quen với hai lĩnh vực 
kĩ thuật quan trọng là : 


— Kĩthuật điện tử — ngành kĩthuật ứng dụng những quy luật tương tác 
giữa hạt điện tử (êlectron) với các trường điện từ và các chất, quy luật 
của dòng điện tử trong mạch điện dé chế tạo các thiết bị điện tử và 
hệ thống điện tử dùng trong sản xuất và đời sống. 

— Kithuát điện — ngành ki thuật ứng dụng các định luật và những hiện 
tượng điện từ cũng như việc sản xuất và sử dụng điện năng trong 
thực tiễn. 

Sách gồm hai phần : 

~ Phần một - Kĩ thuật điện tử : Ngoài bài giới thiệu về vai trò và triển 
vọng phát triển của ngành Kĩ thuật điện tử, nội dung được trình bày 
theo quan điểm hệ thống, gồm 4 chương : linh kiện điện tử, một số 
mạch điện tử cơ bản, một số mạch điện tử điều khiển đơn giản và 
một số thiết bị điện tử dân dụng. 

— Phần hai — Ki thuát điện : được trình bày thành 3 chương : mạch điện xoay 
chiều ba pha, máy điện ba pha và mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 


Những hiểu biết này làm cơ sở để các em áp dụng vào cuộc sống của bản 
thân và cộng đồng hoặc học tiếp các chuyên ngành kĩ thuật sau này. 

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của sách giáo 
khoa trước đây với tinh thần đổi mới phương pháp học tập theo hướng 
tích cực, chủ động, sáng tao. Vì vậy, trong quá trình học tập, các em cán 
tích cực tham gia các hoạt động do các thầy, cô giáo tổ chức để tự mình 
khám phá, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức, biến nó thành hiểu biết có 
ích của riêng mình. 


Chúc các em thành công ! 


Phân m ÓÍ 


KĨ THUẬT ĐIỆN TU 


VAI TRÒ VÀ TRIÉN VONG PHÁT TRIÉN 
CỦA NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TU 
TRONG SÁN XUẤT VÀ ĐỜI SÓNG 


Biết được vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử 
trong sản xuất và đời sống. 


Kĩ thuật điện tử là ngành kĩ thuật còn rất non trẻ so với các ngành nghề 
khác. Năm 1862, sự phát minh ra lí thuyết trường điện từ của Mácxoen mới 
đặt nền móng cho kĩ thuật điện tử. Thế nhưng sự ra đời của nó đã làm thay 
đổi sâu sắc toàn bộ các hoạt động của thế giới. 


I- VAI TRO СОА KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG SÅN XUẤT VÀ ĐỜISỐNG 


Ki thuật điện tử là ngành kĩ thuật mũi nhọn, hiện đại, là đòn bẩy giúp các 
ngành khoa học kĩ thuật khác phát triển. Kĩ thuật điện tử đã thâm nhập và 
được ứng dụng rộng rãi trong moi lĩnh vực sàn xuất và đời sống. 


1. Đối với sản xuất 


Ki thuật điện tử đã đảm nhiệm chức nàng điều khiển và tự động hoá các 
quá trinh sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng nàng suất 
và chất lượng sản phẩm : 

— Chế tạo máy là ngành then chốt của công nghiệp nặng, đã dùng nhiều 

loại máy cất gọt kim loại làm việc theo chương trình kĩ thuật số. 

— Trong ngành luyện kim, quá trình nhiệt luyện bằng lò cảm ứng dùng 

dòng điện cao tán đã nâng cao được chất lượng sản phẩm. 

— Trong các nhà máy sản xuất xi màng, với các thiết bị điện tử, vi xử lí 

và máy tính đã tự động theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình sản 
xuất ra thành phẩm. 


— Trong công nghiệp hoá học, đặc biệt lĩnh vực điện hoá như mạ, đúc, bảo 
vệ chống ап mòn kim loại đã gắn liền với kĩ thuật điện tử công suất. 

— Công việc thăm đò và khai thác các tài nguyên ở dưới thém lục địa hay 
trong lòng đất đều sử dụng rất nhiều thiết bị điện tử. 

— Trong nông nghiệp, kĩ thuật cao tần cũng được ứng dụng vào quá trình 
chế biến hoa màu và thực phẩm. Kĩ thuật lạnh và chiếu xạ giúp cho 
việc bảo quản thực phẩm được tốt hơn. 

— Trong ngư nghiệp, người ta dùng máy siêu âm để tim ra các dàn cá, 
nâng cao được năng suất đánh bát hải sản. 

— Trong ngành giao thông vận tải, kĩ thuật điện tử đã ứng dung do đạc 
các thông số bay, chỉ huy các chuyến bay, dẫn đường tàu biển, lái tự 
động, kiểm tra hành lí và hành khách ra sân bay để bảo đảm an toàn 
tuyệt đối cho mỗi chuyến bay. 

— Ngành Bưu chính - Viên thông ở nước ta đã có bước nhảy vọt. Từ kĩ 
thuật tương tự (Analog) - tín hiệu biến đổi liên tuc theo thời gian sang 
Kĩ thuật số (Digital) - tín hiệu rời rạc theo thời gian. Các tổng đài điện 
tử số, các hệ thống thông tin di động như Vinaphone, Mobiphone, 
Viettel... đã hoà mạng trong toàn quốc. Việc thông tin liên lạc giữa 
mọi người ở trong nước và trên thế giới đã được thực hiện dễ dàng, 
nhanh chóng và trở thành nhịp sống hằng ngày của nhân dân. 


— Ngành phát thanh truyền hình đã thông qua vệ tinh phủ sóng gần như 
toàn quốc. Quần đảo Trường Sa cũng được xem truyền hình cùng với 
Thủ đô Hà Nội. Hệ thống truyền hình cáp đã đồng thời truyền được 
hàng chục kênh truyền hình khác nhau để phục vụ yêu cầu ngày càng 
cao của nhân dân. Hệ thống truyền thanh không dây có điều khiển tắt, 
mở từ xa sẽ thay thế cho hệ thống truyền thanh có dây, đảm bảo thông, 
tin đến mọi miền của Tổ quốc. 


Hãy nêu các ứng dụng của kĩ thuật điện tử trong sån xuất mà em biết. 


2. Đối với đời sống 

Kĩ thuật điện tử có vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. 

— Trong ngành khí tượng thuỷ văn, kĩ thuật điện tử đã tự động do dac và 
cung cáp được nhiều dữ liệu cán thiết để việc dự báo thời tiết được nhanh 
chóng và chính xác. 

— Trong lĩnh vực y tế, nhờ có kĩ thuật điện tử mà công việc chẩn đoán 
và điều trị đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Các máy điện tim, 
điện não, các máy X quang, máy điện châm. máy siêu âm, máy chụp 


cắt lớp, máy chạy thận nhân tạo... đã có ở các bệnh viện để giúp các 
bác sĩ trong công việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho 
con người. 

— Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật... 
Kĩ thuật điện tử cũng được ứng dụng nhiều và đã tạo điều kiện giúp các 
ngành đó phát triển, làm cho đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. 

— Các thiết bị điện tử dân dụng như : radio - casset, tivi, máy ghi hình УСК, 
đầu đĩa CD, VCD, DVD và cả máy tính điện tử đã có mặt ở hầu hết các 
gia đình. Từ em nhỏ đến cụ già, ai ai cũng được tiếp xúc và sử dụng các 
thiết bị điện tử. 


Hãy nêu các ứng dụng của kĩ thuật điện tử trong đời sống. 


I- TRIÉN VONG СОА KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ 


Kĩ thuật điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ, có thể nói gần như 
thay đổi hằng ngày. Từ chỗ các thiết bị điện tử phải dùng đèn điện tử chân 
không, nay đã được thay thế bằng các dụng cụ bán dẫn và IC. Kĩ thuật số 
(kĩ thuật vi xử lí, máy tính điện tử...) ra đời đã là cuộc cách mạng trong 
ngành kĩ thuật điện tử. 


— Trong tương lai, với tốc độ phát triển nhu vậy, kĩ thuật điện tử sẽ đóng 
vai trò là “bó nào” cho các thiết bị và các quá trinh sàn xuất. 

— Nhờ Ki thuật điện tử mà có thể chế tạo ra các thiết bị đảm nhiệm được các 
công việc mà con người không thể trực tiếp làm được như việc thám hiểm 
trên Sao Hoả, Mặt Trăng... 

— Nhờ kĩ thuật điện tử mà các thiết bị sẽ thu nhỏ thể tích, giảm nhẹ khối 
lượng và chất lượng ngày càng tăng cao. Ví dụ, chiếc tivi sẽ chỉ như một 
tám lich treo tường với hình ánh, màu sắc và âm thanh chát lượng cao. 

Bởi vậy, việc học tập và hiểu được các kiến thức cơ bản của kĩ thuật điện 

tử đã trở thành nhu cầu cần thiết đối với mọi người. 


à 2 
CAU HOI 
1. Nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sóng. 


2. Hãy nêu những ứng dụng của kĩ thuật điện tử được dùng trong gia 
đình em. 


Chương 1 
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 


ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM 


Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của các 
linh kiện điện tử cơ bản : điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 


Mạch điện tử được cấu tạo bởi hai loại linh kiện chính là linh kiện thụ 
động và linh kiện tích cực. Linh kiện thụ động bao gồm : điện trở, 
tụ điện, cuộn cảm... Linh kiện tích cực bao gồm : điôt, tranzito, tirixto, 
irae; IC... 

I- ĐIỆN TRÓ (R) 
1. Công dung, cấu tao, phân loại, kí hiệu 

a) Công dụng 

Điện trở là linh kiện được dùng nhiều nhất trong các mạch điện tử. Công 
dụng của nó là hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp 
trong mạch điện. 

b) Cấu tạo 

Người ta thường dùng dây kim loại có điện trở suất cao hoặc dùng bột 
than phun lên lõi sứ để làm điện trở. Hình dạng một số loại điện trở cho 
trên hình 2 - 1. 

c) Phân loại 

Điện trở được phân loại theo : 

— Công suất : công suất nhỏ, công suất lớn. 

— Trị số : loại cố định hoặc có thể biến đổi (gọi là biến trở hoặc chiết áp). 

— Khi đại lượng vật lí tác động lên điện trở làm trị số điện trở của nó thay 

đổi thì được phân loại và gọi tên như sau : 


+ Điện trở nhiệt (thermixto) có hai loại : 

* Hệ số dương : khi nhiệt độ tăng thì R tăng. 

* Hệ số âm: khi nhiệt độ tăng thì R giảm. 
+ Điện trở biến đổi theo điện áp (varixto) : khi U tăng thì R giảm. 
+ Quang điện trở : khi ánh sáng rọi vào thì R giảm. 


( 


Một số loại điện trỏ than ° 


Một số loại điện trở cóng suất 


LIYE: 


Một só loại chiết áp (Biến trỏ) 


Hinh 2 — 1. Hình dạng một số loại điện trở, chiết áp 
4) Kí hiệu 
“Trong các sơ đồ mạch điện, người ta kí hiệu các điện trở như hình 2 — 2. 


а) b) e) 9 D 
Hình 2 

a) Điện trở có định ; b) Biến trổ ; с) Điện trỏ nhiệt ; 
d) Điện trổ biến đổi theo điện йр ; e) Quang điện trổ. 


= 2. Ki hiệu điện trở trong mạch điện 


2. Các số liệu kĩ thuật của điện trở 
a) Trị số điện trở : cho biết mức độ сап trở dòng điện của điện trở. 
Don vị đo là ôm (О). 
1 kilô ôm (КО) = 1030 (viét tát là 1K). 
1 mêga ôm (МО) = 105 О (viết tắt là IM). 
b) Công suất định mức : là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể 
chịu đựng được trong thời gian dài, không bị quá nóng hoặc bị cháy, đứt. 
Don vi do là oát (W). 
Một điện trỏ có thông số : 2 K, 1 W. Em hãy giải thích các thông số đó. 


II- TU ĐIỆN (C) 
1. Cóng dung, cáu tao, phàn loai, kí hieu 
a) Cóng dung 
Tu điện có tác dung ngăn cách dòng điện một chiều và cho dòng điện 
xoay chiều đi qua. Khi mắc phối hợp với cuộn саш sẽ hình thành mạch 
cộng hưởng. 
b) Cấn tạo 
Tụ điện là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp 
điện môi. 
c) Phân loại 
Người ta căn cứ vào vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực để phân 
loại và gọi tên các tụ điện như : tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ nilon, 
tụ đầu, tu hoá (hinh 2 — 3). 


s9" j И, 


Tụ gốm Tụ nilon Một số loại tu pólieste 
mm | Ў i 
Tu xoay Tu hoá Tu điện phân cực tantan 


Hình 2 — 3. Hình dạng một số loại tụ điện 


а) Kí hiệu 


Trên sơ đồ mạch điện, người ta kí hiệu các tụ điện như hình 2 — 4. 


—l- e => li 


а) b) с) 9) 
Hình 2 — 4. Kí hiệu các tụ điện 
a) Tụ cố định ; b) Tụ bién đổi hoặc tụ xoay ; 


є) Tụ bán chỉnh hoặc tụ tỉnh chỉnh ; d) Tụ hoá. 


2. Các số liệu kĩ thuật của tụ điện 
а) Trị số điện dung : cho biết khả năng tích luy năng lượng điện trường 
của tụ điện khi có điện áp đặt lên hai cực của tụ đó. 
Don vị đo là fara (F). Trong thực tế, người ta thường dùng các ước số 
của fara : 
1 micró fara (uF) = 10 Š F. 
1 nanó fara (nF) = 10 IR 
1 picó fara (pF) = 10 ^F. 
b) Điện áp dinh mức (U ,, ) : là trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên 
hai cực của tụ điện mà vẫn đảm bảo an toàn, tụ không bị đánh thủng. 
Riêng tụ hoá, khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp : 
cực dương của tụ về phía cực dương của nguồn, cực âm của tụ về phía cực 
âm của nguồn. б trong mạch điện, cực dương của tụ hoá phải mắc vào nơi 
có điện áp cao hơn. Néu mắc ngược chiều sẽ làm hỏng tụ hoá. 
с) Dung kháng của tụ điện (Xo) : là đại lượng biểu hiện sự cần trở của 
tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó. 
1 
NN = a 
€^ 2mC 
Trong đó : 
— X, : dung kháng, tính bằng ôm (Q) 


—f : tần số của dòng điện qua tụ, tính bằng hec (Hz) 
—C : điện dung của tụ điện, tính bằng fara (F). 


Nhận xét : 
— Nếu là dòng điện một chiều (f = 0 Hz), lúc này Xc = I =e Q. 
Tu điện cần trở hoàn toàn, không cho dòng điện một chiều chạy qua. 


— Nếu là dòng điện xoay chiều, tần 


số f càng cao thi dung kháng X | | 
C 


càng thấp. Như vậy, dòng điện 
có tần số càng cao, qua tụ điện 


càng dé. Người ta cũng dùng tu Us n 
dién dé phán chia dién áp gióng | ©; ТА 
như điện trở nhưng chỉ dùng | { 
được ở mạch điện xoay chiều 


(hình 2 — 5). Biak ac K. Mach plamáp dùng tu điện, 
- Xo, _ e 

E CU x. CER "aG 

III - CUÓN CÁM (L) 

1. Công dung, cấu tao, phân loại, kí hiệu 


Cuón cám cao tán Cuón cám trung tán 


Cuanoám am tán Cuón cảm có lõi ferit 


Hình 2 — 6. Hình dụng một số loại cuộn cảm 


а) Công dụng 

“Trong ki thuật điện tử, cuộn cảm thường dùng để dẫn dòng điện một chiều, 
chặn dòng điện cao tần và khi mắc phối hợp với tụ điện sẽ hình thành mạch 
cộng hưởng. 

b) Cấu tạo 

Người ta dùng dây dẫn điện để quấn thành cuộn cảm. Hình dạng của một 
số loại cuộn cảm được minh hoạ trên hình 2 — 6. 

c) Phân loại 


Tuỳ theo cấu tạo và phạm vi sử dụng, cuộn cảm được phân loại như 
sau : cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần. 


а) Kí hiệu 


'Hrong các sơ đồ mạch điện, cuộn cảm được kí hiệu như hình 2 — 7. 


MI 


a) b) с) d) 


Hinh 2 — 7. Kí hiệu cuộn cám trong mach điện 


a) Cuón cám lõi không khí dùng ở cao tán ; b) Cuón cám lối ferit dàng ó trung tán ; 


c) Cuộn cám lõi sát từ dàng ở âm tán hoặc để lọc nguồn ; d) Cuón cám có trị số điện cám điều chính được. 


2. Các số liệu kĩ thuật của cuộn cảm 


a) Trị số điện cám : cho biết khá năng tích luy nàng lượng từ trường 
của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua. Trị số điện cảm phụ thuộc vào kích 
thước, hình dạng, vật liệu lõi, số vòng dây và cách quấn dây. 

Don vi do là henry (Н), các ước số thưởng dùng là : 

lmilihenry (mH) = 10? Н. 
1 micró henry (uH) = 1075 H. 

b) Cám kháng của cuộn cám (X, ) : là đại lượng biểu hiện sự cẩn trở 

của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó : 


X, = 2mfL 
trong đó : 


= X, : cảm kháng, tính bằng ôm (О). 


13 


—f : tần số của dòng điện chạy qua, tính bằng hec (Hz). 

—L : trị số điện cảm của cuộn dây, tính bằng henry (H). 

Nhận xét : 

— Nếu là dòng điện một chiều (f = 0 Hz), lúc này X, = 0 О. Cuón cám lí 
tưởng (có г = 0) không сап trở dòng điện một chiều. 


— Nếu là dòng điện xoay chiều, tán số f càng cao thì X, càng lớn. Như 
vậy cuộn cảm đã cán trở dòng điện xoay chiều. Do đó người ta còn 
gọi là cuộn cẩn cao tán hoặc cuộn chặn cao tán. 

e) Hệ số phẩm chất (Q) : Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong cuộn 
cảm. Đó là tỉ số của cảm kháng (điện kháng) với điện trở thuần (r) của cuộn 
cảm ở một tần số (f) cho trước : 

2L, 
Q- 
T 


Một đặc tính của cuộn cảm là luôn luôn chống lai sự bién thiên của 
dòng điện. Nếu dòng điện i dang chạy qua cuộn cảm đột ngột bị cát thì 
cuộn cảm sẽ sinh ra sức điện động cảm ứng : ер =-LT (dấu âm (—) thể 
hiện sức điện động cảm ứng luôn có chiều ngược lại với sự biến thiên của 
dóng điện sinh ra nó). 

“Trong thực tế, khi cần thay đổi trị số điện cảm người ta cũng dùng cách 


mắc nối tiếp hoặc song song như cách mắc điện trở. Khi mắc nối tiếp, trị số 
điện cảm sẽ tăng lên. Khi mắc song song, trị số điện cảm sẽ giảm đi. 


Э 2 
CAU НО! 

1. Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch điện. 
ёи, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện. 


3. Tại sao cuộn сат lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện 
một chiều di qua ? 


Bài Thực hành 


ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM 


• Nhận biết và phân loại được điện trở, tụ điện, cuộn cám. 
* Đọc và do được số liệu kĩ thuật của điện trở, tụ điện và cuộn cảm. 


* Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 
— Đồng hồ vạn папа: 1 chiếc. 
— Các loại điện trở cố định, công suất nhỏ, công suất lớn (loại tốt và 
xấu) : 20 chiếc. 
— Các loại tụ điện : không có cực tính và có cuc tính (tụ hoá) loại tốt và 
xấu : 10 chiếc. 


— Các loại cuộn cảm : lõi không khí, lõi ferit, lõi sát từ (loại tốt và xấu) : 
6 chiếc. 
2. Những kiến thức có liên quan 
a) Ôn lại bài 2 
b) Quy ước về màu dé ghi và doc trị số điện trở 


Các vòng màu sơn trên điện trở (hinh 3 — 1) tương ứng với các chữ số 
như sau : 


15 


—— 

ji in m 
Vòng thütu 

Vòng thü ba 

Vòng thứ hai 

Vòng thứ nhất 

Hinh 3 — 1. Các vòng màu của điện trở 

Theo quy ước các vòng màu thì : 

— Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất. 

— Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai. 

— Vòng thứ ba chỉ những "số không” đặt tiếp sau hai chữ số trên. 


— Vòng thứ tư chỉ mức sai số với các màu tương ứng như sau : 


+ Không ghi vòng mầu : 
+ Ngân nhũ (nhũ bạc) : 

+ Kim nhũ (nhũ vàng) : 

+Nâu : 

+ Đỏ; 


+ Xanh lục : 


sai số + 20% 
sai số + 10% 
sai số + 5% 
sai số + 1% 
sai số + 2% 


sai số + 0,5% 


Ví dụ: 
— Một điện trở có các vòng màu là nâu, đen, nâu, kim nhũ : 
Nâu Đen Nâu Kim nhũ 
э R= 10х10! + 5% = 100 Q + 5% 
1 0 1 +5% 
— Một điện trở có các vòng màu là đỏ, tím, vàng, ngân nhũ : 
Đổ Tím Vàng Ngân nhũ 
— Rz27x10* + 10% 
2 7 4 + 10% = 270 000 @ + 10% 


c) Cách đọc số liệu kĩ thuật ghi trên tụ điện 

Trên tụ điện thường ghi hai số liệu kĩ thuật là : 

— Điện áp định mức, đơn vị là vôn. 

— Trị số điện dung, đơn vị là micrôfara. Trên tụ gốm thường chỉ ghi con 
số mà không ghi đơn vị. Ví dụ : ghi 101 sẽ đọc là 100 picô fara ; 102 đọc 
là 1000 picó fara, 103 đọc là 10 000 picó fara. 


II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 

Bước 1. Quan sát, nhận biết và phân loai các linh kiện. 

Bước 2. Chọn ra 5 điện trở màu. Lần lượt lấy ra từng điện trở để đọc trị 
số và do trị số bằng đồng hồ, sau đó điền vào bảng 1. 

Bước 3. Chọn ra 3 loại cuộn cảm khác nhau về vat liệu làm loi và cách 
quấn dây rồi điền vào bảng 2. 

Bước 4. Chọn ra 1 tụ điện có cuc tính và 1 tụ điện không có cuc tính để 
ghi các số liệu kĩ thuật của từng tụ điện, sau đó điền vào bảng 3. 


III - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT QUA THUC HÀNH 
1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá 
kết quả. 
2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài 
báo cáo của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 
ĐIỆN TRỞ - CUÓN CẢM - TU ĐIỆN 
АЙ innen КККК КККК ГУК К К КК КККК 
Ten s 
1. Tìm hiểu, doc và do trị só điện trở 


Bảng 1 


STT | Vạch màu ở trên điện trở | Trị số đọc | Trị số đo Nhận xét 


œ|+®|œ|m|— 


2. Tìm hiểu về cuộn cảm 


Bảng 2 
STT Loại cuộn cảm Kí hiệu và vật liệu lõi Nhận xét 
й Cuộn сат сао tần 
2 | Cuộn cảm trung tần 
3 | Cuộn cám âm tần 
3. Tìm hiểu về tụ điện 
Bảng 3 
STT Số liệu kĩ thuật ghi trên tụ | Giải thích số liệu 
1 Ти không có cực tính 
2 Tụ có cực tính 


4. Đánh giá kết quả thực hành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của 
giáo viên. 


LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC 


• Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện 
bán dẫn và IC. 
* Biết được nguyên lí làm việc của tirixto và triac. 


"Tất cả các linh kiện bán dán và IC (vi mạch tổ hợp) đều được chế tạo từ 
các chát bán dân loai P và loai N. luy theo cách tổ hợp của các tiếp giáp 
P-N sẽ tạo ra các linh kiện bán dẫn khác nhau. 


I- ĐIÔT BÁN DẪN 
Điôt bán dán là linh kiện bán dẫn có một tiếp giáp P — N, có vỏ bọc bằng 
thuỷ tinh, nhựa hoặc kim loai. Có hai dây dẫn ra là hai điện сис: anôt (A) và 
catôt (K). 
* Theo công nghệ ché tao, diót được phân га: 
— Điôt tiếp điểm : chỗ tiếp giáp P — N là một điểm rất nhỏ, chi cho dòng 
điện nhỏ đi qua, thường được dùng để tách sóng và trộn tần. 
— Diót tiếp mặt : chỗ tiếp giáp P — N có diện tích lớn, cho dòng điện lớn 
đi qua, được dùng để chỉnh lưu. 
* Theo chức năng, điôt được phân ra các loại chính sau : 
— Diót ổn áp (điôt zêne) : cho phép dùng ở vùng điện áp ngược đánh 
thủng mà không hỏng, được dùng để ổn định điện áp một chiều. 


— Điôt chỉnh lim : biến đổi đồng điện xoay chiên thành đồng điện một chiên 


( йы RER ИС En 


= 


Hinh 4 — 1. Diót bán dàn 
а) Hinh dụng diót ; b) Cấu tạo diót ; c) Kí hiệu diót ; d) Kí hiệu diót zéne. 


19 


П - TRANZITO 


a) Tranzito công suất nhỏ 


+978 8 


b) Tranzito công suất lớn 


Hình 4 – 2. Hình dụng một số loại tranzito 


Tranzito là một linh kiện bán dẫn có hai tiếp giáp P — N. có vỏ bọc bằng, 
nhựa hoặc kim loại. Tranzito có ba dây dẫn ra là ba điện cực, cấu tạo và kí 
hiệu của nó như hình 4—3. 


fo] 
B 
Cực emita (E) Cực соіесіс (C) 
а) Cuobazo (B) 5 E 
c 
Cực amit (E) ERZER Сис colecta (C) B 
c) Cu bazo (B) 2 E 


Hình 4 — 3. Tranzito 
a) Cấu tạo tranzito PNP ; b) Kí hiệu tranzito PNP ; 
c) Cấu tạo tranzito NPN ; d) Kí hiệu tranzito NPN. 

Tuy theo cấu tao, người ta phán tranzito thành hai loai : tranzito PNP và 
tranzito NPN. Chiều mũi tên ở trên kí hiệu của tranzito chỉ chiều dóng điện 
chay qua tranzito : từ cuc E sang cực C ở bán dàn PNP và từ cuc C sang cực 
E ở bán dẫn NPN. 


Tranzito là linh kiện tích cuc trong mạch điện tử, nó được dùng để khuếch 
đại tín hiệu, để tạo sóng, tạo xung... 


20 


1. Cấu tạo, kí hiệu, công dụng 


Tirixto là linh kiện bán dẫn có ba 
tiếp giáp P—N, có vỏ bọc bằng nhựa 
hoặc kim loại, có ba dây dẫn ra là ba 
điện cực : anôt (А); catôt (К); điều 
khiển (G) (hình 4 — 4). 

Tirixto thường được dùng trong 
mach chinh luu có điều khiển, bằng 
cách điều khiển cho Upg xuất hiện 
sóm hay muón, qua dó thay dói giá 
Lử cũu điều áp ra. 


a) Nguyên lí làm việc 


và sẽ ngưng dẫn khi Ú, SO. 


b) Số liệu kĩ thuật 


III - TIRIXTO (ĐIÔT CHÍNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN - SCR) 


Cực anôt (A) 
А 
" 
ds É Cực điều khiển (G) 
EN K| à 
Cực catót (K) 
a) b) 


Hình 4 —4. Tirixto 


a) Cấu tao tirixto ; b) Kí hiệu tirixto 


2. Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật 


= Khi chưa có điện áp duong la. vào cực điều khiển thì dù сис anôt có 
được phân cực thuận U „ > 0, tirixto vẫn không dẫn điện. 

— Khi đồng thời có U k duong và U,„ cũng dương thì tirixto mới dẫn 
điện. Khi tirixto đã thông, U sc không còn tác dung nữa. Lúc này tirixto 


ầm việc như một điôt tiếp mặt, nó chỉ dẫn điện một chiều từ А sang К 


Khi dùng tirixto cần quan tâm đến các số liệu kĩ thuật chủ yếu là : 


Так định mức, U e dinh mức, Ug 


Anôi 
Cực điều khiển 


AS Catót 


k định mức, I uk định mức 


Hình 4 — 5. Hình dạng. cách bó trí chân của tirixte 


21 


IV – TRIAC VÀ ĐIAC 


1. Cấu tạo, kí hiệu, công dụng 


А; A2 
A| š А, 
b) e) 


Hinh 4 — 6. Triac và diac 


a) Cấu tạo triac ; b) Kí hiệu triac ; с) Kí hiệu diac. 


e. x ` 5 
в в 
A A, 


Hinh 4 — 7. Hinh dụng, cách bố trí chân của triac 


Triac và diac là linh kién bán dàn duoc kí hiéu nhu hinh 4 — 6. Triac có 
3 điện cực là : A,, A, và C. 


Diac có cấu tao hoàn toàn giống nhu triac nhưng không có cực điều 
khién G. 


Тгіас và diac được dùng để điều khiển các thiết bi điện trong các mạch 
điện xoay chiều. 
2. Nguyên lí làm việc và số liệu kĩ thuật 

a) Nguyên lí làm việc 

* Triac 

— Khi cực С và A, có điện thế âm so với A, thi triac mở. Cực A, đóng 
vai trò anôt, còn cuc A, đóng vai trò catôt. Dòng điện chay từ A, 
sang Ал. 

— Khi сис G và A, có điện thế duong so với A, thì triac mở. Cực А 
đóng vai trò anót, còn cực A, đóng vai trò catôt. Dòng điện chạy từ 
A, sang Ai. 


2 


Từ đó thấy rằng, triac có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều 
được сис G điều khiển lúc mở. 

* Điac 

Điac không có cực điều khiển nên được kích mở bằng cách nâng cao 
điện ар đặt vào hai cực. 


b) Số liệu kĩ thuật : Triac, diac có số liệu kĩ thuật giống như tirixto. 


V - QUANG ĐIỆN TỬ 
Quang điện tử là linh kiện điện tử có thông số thay đổi theo độ chiếu 
sáng, được dùng trong các mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng. Ví dụ, 
loại quang điện tử khi cho dòng điện chạy qua, nó bức xạ ra ánh sáng, được 
gọi là LED (Light Emitting Diode). 


VI- VI MẠCH TỔ HỢP (1С) 


Hình 4 - 8. Hình dạng một số loại IC 


23 


24 


IC là cách gọi tắt dùng hai chữ cái đứng đầu của từ Integrated Circuit. Nó 
là mạch vi điện tử tích hợp, được chế tạo bằng các công nghệ đặc biệt hết 
sức tinh vi, chính xác. Trên chát bán dẫn Si làm nền, người ta tích hop, tạo 
ra trên đó các loại linh kiện cần thiết như điện trở, tụ điện, diót, tranzito... 
Chúng được mắc nối với nhau theo từng nguyên lí làm việc cụ thể của từng 
loại mạch điện. Do đó mỗi IC có kí hiệu và các chân ra khác nhau. Người ta 
chia IC ra làm hai nhóm : 

— IC tuong tự được dùng để khuếch đại, tạo dao động, làm ổn áp, thu, 

phát sóng vô tuyến điện, giải mã cho tivi màu... 

— IC só được dùng trong các thiết bị tự động, thiết bi xung số, trong xử lí 

thông tin, trong máy tính điện tử... 

Khi sử dụng các linh kiện bán dẫn và 1С, cần tra cứu sổ tay để lắp mạch 
cho đúng. Thông thường IC được bó trí chân theo kiểu hình răng lược có 
một hàng chân hoặc kiểu chân rết có hai hàng chân. Cách đếm chân IC theo 
quy ước như hình 4 — 9. 

Đối với IC một hàng chân, 
nhìn theo mặt bên phải, tức 
là mặt có ghi các chữ số kí 
hiệu của IC, ta đếm từ số 1 
đến số cuối theo chiều từ trái 
sang phải. 

Đối với IC hai hàng chân, 
nhìn từ trên IC xuống, đếm 
từ số 1 đến số cuối theo 
chiều ngược kim đồng hó, 
bắt đầu từ bên có đánh dấu Dấu 1 2 3 4 5 8 7 
trên thân IC. Hình 4 — 9. Cách bố trí chán của IC 


T 2 
CAU HOI 
1. Trinh bày cấu tao, kí hiệu, phân loại và công dụng của điôt bán dẫn. 
2. Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của tranzito. 
3, Tirixto thường được dùng để làm gì 2 


4. Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac 
và tirixto. 


THÔNG TIN EÓ SU 


G 
1. Cấu tạo, kí hiệu, nguyên lí làm việc của tranzito 


Tranzito có cấu tạo gồm các miền bán dán P và N xen kë nhau, tuỳ theo trình tự sáp 
xếp các miền P và М mà ta có hai loại tranzito là PNP hoặc NPN như hình 4 — 3. Để chế 
tạo ra các loại tranzito này người ta đã áp dụng các phương pháp công nghệ như phương 
pháp hợp kim, phương pháp khuếch tán, phương pháp epitaxi... 


Miền bán dán thứ nhất của tranzito là miền emito, có nóng độ tap chất lớn nhất, điện 
cuc nối với miễn này goi là cuc emito (cuc phát). Miễn thứ hai là miền bazo, có nóng độ 
tạp chất ít hơn và độ dày nhỏ có micró mét, điện cuc nối với miền này goi là cực bazo (cực 
gốc). Miền thứ ba là miền colecto, có nóng độ tạp chất trung bình, điện cực nói ra là cực 
colecto (cực góp). Tiếp giáp P — N giữa miền emito và bazo goi là tiếp giáp emito (1,), tiếp 
giáp P — Ngiữa miền baze và miễn ealeeta là tiếp giáp colecta (T,.). Khi vẽ kí hiệu tranzito, 
cán chú ý đến mũi tên đặt ở giữa cực emito và bazơ luôn có chiều chạy từ bán dán P sang 
bán dán N. Tranzito PNP có mũi tên chạy vào, tranzito NPN có mũi tên chạy ra. Chiều mũi 
tên chỉ chiều dòng điện chạy qua tranzito. Ở Việt Nam, do thói quen còn gọi tranzito PNP 
là bán dán thuận, tranzito NPN là bán dẫn ngược. Vé mặt cấu trúc, có thể coi tranzito như 
hai diót mắc đối nhau. Song, điều này hoàn toàn không có nghĩa là dem mắc hai diót như 
hình 4 — 10 là có thể thực hiện được chức nàng của tranzito, bởi vì khi đó khỏng có tác 
dụng tương hỗ giữa hai tiếp giáp P— N. 


Hình 4 — 10. Coi tranzito như hai diót mắc đối nhau để đo kỉ ẩm tra 


Khi đo kiểm tra tranzito, ta dùng phương pháp đo điện trở thuận, ngược của hai diót 
này để nhanh chóng tìm ra cực B và loại tranzito, đồng thời kết luận được ngay tranzito 
đó hỏng hay tết 


25 


26 


Để tranzito làm việc, phải dùng hai điện áp ngoài đặt vào giữa ba điện cực của tranzito, 
tức là phải phân cuc cho nó. Ó chế đô khuếch dai thì tiếp giáp emito J, phải được phân cực 
thuận để mở cửa cho hạt đa số xuất phát ra di, tiếp giáp colecto 7. phải phân cực ngược dé 
có điện trường gia tốc lôi kéo tập trung các hat này chạy đến cực colecto, hình thành dòng 
điện chay qua tranzito. 


Hinh 4 — 11. So đồ phán cu 


` của tranzito РМР (a) 
và tranzito NPN (b) làm việc ở chế độ khuếch đại 


Hinh 4 – 11 là sơ đỏ phân cực để tranzito làm việc ở chế đỏ khuếch đại. 

Để phân tích nguyên lí làm việc của tranzito, ta lấy tranzito PNP làm ví dụ (hình 4 — 12). 
Do J, được phân cuc thuận Ó tạng thái шо, điệu áp tiếp xúc là Epy có chiều ù N * P các 
hạt đa số (lò (+)) từ m 
hướng tới J,.. Trên đường khuếch tán, một số lỗ (+) bị tác hợp với điện tử (—) của miền bazơ 


E chay qua J, tao nên dòng emito (1, ). Chúng tràn qua vùng bazo 


tạo nên dòng điện bazo (I, ). Do cấu tạo miền bazo tất mỏng nên gần nhu toàn bộ các hạt đa 
số xuất phát từ miền E khuếch tán tới được bờ của J„ và được điện trường gia tốc (do J, phân 
cực ngược) lôi kéo tràn qua miền colectơ đến cực colecto, tao nên dòng điện colecto (І, ). Qua 
phân tích trên, ta thấy : 
~ Để tranzito làm việc phải có nguồn E, phân cực thuận mở tiếp giáp EB cho hạt đa số 
xuất phát ra đi và phải có nguồn E, với cực tính phù hợp để 101 kéo tập trung các hạt 
da số chạy đến cực colecto, tạo thành dòng điện chạy qua tranzito (hình 4 — 12) 


Hinh 4 — 12. Nguyên lí làm việc của tranzito PNP ở chế độ khuếch đại 


— Mối quan hé giữa các dòng điện trong tranzito là : 
I-II. 


Dé đánh giá mức hao hụt dòng khuếch tán của hat đa số khi tràn qua miền bazo, người 
ta goi hệ số truyền đạt dòng điện của tranzito là a : 


E 
= ja 
Hé số о luôn nhỏ hơn 1 và có giá trị gån tới 1 đối với các tranzito loại tốt. 
Dé đánh giá tác dụng điều khiển của dòng I, tới dòng І, người ta goi hệ số khuếch. 


đại dàng điện В của tranzito khi mắc сис emite chung là : 


B-E 


Hệ số B có giá trị từ vài chục đến vài trăm ; В càng lớn, khả năng khuếch đại của 
tranzito đó càng lón. 


Từ công thức trên ta có thể suy ra các hệ thức sau đây : 


LLO +p) 
EE. 
2-01 


27 


2. Ba cách mắc mạch tranzito 


28 


Khi dùng tranzito để khuếch đại, tín hiệu điện được đưa vào giữa hai điện cực và lấy ra 
cũng giữa hai điện cực. Trong đó, điện cực nào được nối chung cho cả đầu vào và đầu ra 
là điện cực chung. Về nguyên tắc, cực nối chung phải được nối đất vé mặt điện xoay chiều 
để lấy đó làm nén so sánh giữa điện áp ra với điện áp vào. Ba cách mắc đó là : mắc cmitơ 
chung, mắc bazo chung và mắc colecto chung (hinh 4 — 13). 


và 


Khi mắc emitơ chung, mạch điện đạt được hệ số khuếch đại về điện áp, dòng đi 
công suất déu lớn. Điện áp tín hiệu ở đầu ra ngược pha 180° so với điện áp tín hiệu ở đầu 
vào, Đây là dạng mạch điện được dùng nhiều nhất. Khi mắc bazơ chung, hệ số khuếch đại 


về điện áp, dòng đi 


а và công suất đều có nhưng nhỏ hơn so với cách mắc emito chung, 
điện áp tín hiệu ở đầu ra vẫn giữ nguyên pha như điện áp tín hiệu ở đầu vào. Cách mắc 
bazơ chung có ưu điểm khi làm việc ở tán số cao. Do đó, khi phải khuếch đại tín hiệu cao 


tần người ta thường dùng cách mắc này. 


а) b) e) 


Hinh 4-13. Ba cách mắc mach tranzito 


a) Mác emito chung ; b) Mác bazo chung ; c) Mác colecto chung. 


Khi mắc colectơ chung, hé số khuếch dai điện áp nhỏ hơn 1 và coi như хар xi bằng 1. 
Нё số khuếch đại về dòng điện và công suất lớn. điện áp tín hiệu ở đầu ra vẫn giữ nguyên pha 
như điện áp tín hiệu ở đầu vào. Do đó người ta còn goi mạch khuếch đại mắc colecto chung 
là mach khuếch đại tải emito hay mạch khuếch đại lặp lại. Uu điểm nói bật của mạch khuếch 
ở kháng ra nhỏ, rất dễ phối hợp trở kháng dé 
ghép nối với tầng kích ở phía trước và với tải ở đầu ra phía sau. Người ta thường dùng mạch 


đại mắc colecto chung là trở kháng vào cao, t 


colecto chung làm tầng đệm để ghép nối các phán mạch điện lại với nhau. 


Thực hành 
ĐIÔT - TIRIXTO - TRIAC 


e Nhận dang được các loại diét, tirixto và triac. 

* Bo được điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện để xác 
định điện cực anôt, catôt và xác định loại tốt hay хаи. 

e Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dung cụ, vật liệu (cho một nhóm hoc sinh) 
— Đồng hồ vạn nàng : 1 chiếc. 
= Diót các loai: tiếp điểm, tiếp mặt (loại tốt và xấu) : 6 chiếc. 


— Tirixto và triac (loại tốt và xấu) : 6 chiếc. 


2. Những kiến thức có liên quan 
— Ôn lại bài 4. 


— Ôn lại cách sử dụng đồng hồ vạn năng. 
II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Quan sát, nhận biết các loại linh kiện 

Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện đế chọn riêng ra : 
diót tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto, triac. 

— Điôt tiếp điểm có hai điện cực, dây dẫn nhỏ. 

— Điôt tiếp mặt có hai điện cực, dây dẫn to. 

— Tirixto và triac đều có 3 điện cuc. 

Bước 2. Chuẩn bị đông hó do 

Chuyển đồng hồ vạn năng về thang đo điện trở x 100 О. Kiểm tra, chỉnh 
lại kim đồng hồ cho đúng vị trí 0 О khi chập hai đầu que đo lại. 


29 


30 


Chú ý : 
= Que đỏ cám ở cuc duong (+) của đồng hồ là сис âm (—) của pin 1,5У 
ởtrong đồng hồ ; 
— Que đen cám ở cực âm (—) của đồng hồ là cuc dương (+) của pin 1,5V 
ở trong đồng hồ. 
Bước 3. Do điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện 
Thông thường điện trở thuận khoảng vài chục ôm, điện trở ngược khoáng 
vài trám kilô ôm. 
а) Chọn ra hai loại diót rồi lần lượt do diện trở thuận. điện trở ngược 
giữa hai đầu của diót theo sơ đồ hình 5 — 1. Ghi kết quả vào bảng 1. Cột 
nhận xét cần ghi : cực anôt ở đâu ? điôt tốt hay xấu ? 


Que Que 
кзы Do phân cực thuận dà 
© ^ ы к 9 
© 1 1 

1 1 
Que 1 ®о phân cực ngược H e 
d i 1 den 


Hinh 5 — 1. Cách do kiém tra diót. 
QD : Cực dương của pin ; C) : Cực âm của pin 


b) Chọn ra tirixto rồi lần lượt do điện trở thuận, điện trở ngược giữa hai 
đầu của tirixto trong hai trường hợp cho Оо = 0 và Ur. > ОУ theo sơ đồ 


hình 5 — 2. Ghi kết quả vào bång 2 (báo cáo thực hành). Cột nhận xét cán 
ghi : tirixto dàn điện hay không dẫn điện, cực anót ở đâu ? 


Que den © Que den Ф 


Que dó Ө А 


Оче đỏ © K 


Que đt © 


Khi Ug, > 0, 
nổi dây que đen 


b) 


Hinh 5 — 2. Cách do kiém tra tirixto 


c) Chọn ra triac rồi lần lượt đo điện trở giữa hai đầu A, và A, trong hai 
trường hợp : 
— Cực G để hở và đo theo hình 5 — За. 
— Cực G nối với cực A, và do theo hình 5 — 3b. Ghi kết quả vào bàng 3. 
Chỗ nhận xét cần ghi : dẫn điện hay không dân điện. 


Que den © 


Hinh 5 — 3. Cách do kiểm tra triac 


III - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОПА THUC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tu đánh giá. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo 
của học sinh. 


81 


Bảng 1 


Trị số điện tró 


Ее Trị số điện trở | Trị số điện trở 
Các loại diót E 28 А Y Nhàn xét 
3 thuận ngược Е 
Điôt tiếp điểm 
Điôt tiếp mặt 
2. Tìm hiểu và kiểm tra tirixto 
Bảng 2 


Trị số điện trớ 


ucc E Nhàn xét 
thuận ngược 
Khi Us, = 0 
Khi Ug > 
3. Tim hiéu và kiém tra triac 
Báng 3 
Trị số điện trở | Tri số điện trở 
thuận ngược `. 
Us giữa cuc А, và | giữa cực А, và Bisnis: 
cuc А, cực А, 
Khi cực G hở 


Khi cực G nối với 


cực A, 


4. Đánh giá kết quả thực hành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


32 


TRANZITO 


* Nhận dạng được các loại tranzito PNP, NPN cao tần, âm tần, 
công suất nhỏ, công suất lớn. 

• Bo được điện trở thuận, ngược giữa các chân của tranzito để 
phân biệt loại tranzito PNP, NPN, phân biệt loại tốt, xấu và xác 
định được cực B của tranzito. 

* Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 
— Đồng hồ vạn nàng : 1 chiếc. 
— Tranzito các loai : PNP, NPN công suất lớn, nhỏ (loại tốt, xấu) của 
Nhật Bản : 8 chiếc. 


2. Những kiến thức có liên quan 

а) Ôn lại bài 4. 

b) Cách đặt tên và kí hiệu tranzito của Nhật Bản như sau : 
2SA xxxx ; 2SB xxxx ; 2SC xxxx ; 2SD xxxx. 

Giải thích : 2 là tranzito có hai tiếp giáp P — N. 
S là chất bán dẫn (semi conductor). 
A là tranzito cao tán loại PNP, làm việc ở tán số cao. 
B là tranzito âm tán loại PNP, chi làm việc được ở tần số thấp. 
C là tranzito cao tán loại NPN, làm việc ở tán số cao. 
D là tranzito âm tần loại NPN, chỉ làm việc được ở tán số tháp. 
xxxx là các con số di sau để chỉ các thông số của tranzito (có 
từ 2 đến 4 con số). 

Khi tra sổ tay sẽ biết vé các thông số của tranzito. 

Người ta có thể viết tắt các tranzito bằng các chữ A, B, C, D với các con 

số đi sau là đủ. 


33 


с) Cách đo để tìm ra chân cực bazơ và phân biệt được hai loại tranzito 
PNP và NPN. 


— Do cấu tạo của tranzito ta thấy : 
+ Giữa cuc B với cực E là một tiếp giáp P — N, tương đương một điôt. 
+ Giữa cuc B với cực C là một tiếp giáp P — N, tương đương một diót. 
Vì vậy, chỉ cần lần lượt đo kiểm tra điện trở thuận, điện trở ngược của 
hai diót đó là có thể tìm ra ngay các kết quả зай: 
+ Vị trí chân cực bazơ. 
+ Loại tranzito PNP hay NPN. 
+ Tranzito tốt hay hồng. 
— Sa dà chỉ dán cu thể nhĩ hình 6 — 1 và hình 6—2 


Tranzito PNP Tranzito NPN 


Hinh 6 — 1. Cách đo kiểm tra tranzito РМР Hinh 6 — 2. Cách do kiém tra tranzito NP N 


Khi que đổ đặt vào cực nào mà que den Khi que đen đặt vào cực nào mà que đỏ 
đặt vào hai cực còn lại, thấy điện trỏ đặt vào hai cực còn lại, thấy điện trở 
đâu nhỏ : Đó chính là cực B của déu nhỏ : Đó chính là cực B của 
tranzito PNP. tranzito NPN. 


1I- NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Quan sát, nhận biết và phân loai các tranzito của Nhật Bán 
PNP, NPN ; cao tán, âm tán, công suất nhỏ, công suất lớn. Tranzito công. 
suất lớn có kích thước lớn, có phiến toà nhiệt dính liền cuc colecto. 


Bước 2. Chuẩn bị đông hồ đo 
Chuyển đồng hồ vạn năng về thang đo điện trở x 100 О. Kiểm tra chỉnh 
lại kim đồng hồ cho đúng vị trí 0 О khi chập hai đầu que đo lại. 


34 


Bước 3. Xác định loại và chất lượng tranzito 

Đo điện trở để xác định loại, chất lượng của tranzito theo hình 6 — 1 và 
hinh 6 — 2. Sau đó ghi trị số điện trở và nhận xét vào bảng của mẫu báo cáo 
thực hành. 


III - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT QUÀ THUC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo màu, thảo luận và tự đánh giá. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo 
của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 


TRANZITO 


ОИЕ sac... 


СаСО E ОО A A ЛИЛ ОККО 


1. Tìm hiểu và kiểm tra tranzito 


Trị số điện trở Trị số điện trở 
А 4 | Kí hiệu BEC bì 162) Nhận 
Loại tranzito с = = Б 
tranzito | Que đỏ | Que đen | Que đỏ | Que đen xét 
ởB ởB ởB ởB 
2SA 
Tranzito PNP 25B 
Tranzito NPN | 256 
2SD 


2. Đánh giá kết quả thực hành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


35 


Chương 2 


MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ 
CƠ BẢN 


KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - 
CHỈNH LƯU - NGUỒN MỘT CHIỀU 


* Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử. 
e Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mach chỉnh lưu, 
mạch lọc và mạch ổn áp. 
I- KHÁI NIÊM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ 
1. Khái niệm 
Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với 
các bộ phận nguồn, dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật 
điện tử. 
2. Phân loại 


Mạch điện tử có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau, nhưng về cơ 
bản có thể phân loại theo hình 7—1. 


Mạch khuếch đại 

Theo chức năng. Mạch tạo sóng hình sin 

và nhiệm vụ Mạch tạo xung 

Phân loại Mạch nguồn chfnh lưu, 
mạch điện tử mạch lọc và mạch ẩn áp 

Theo phương. Mạch điện tử tương tự 
thức gia công, 

xử lí tín hiệu Mạch điện tü số 


Hinh 7 — 1. So đồ phân loại mạch điện tử 


36 


II- MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU 


1. Mạch chỉnh lưu 


Nguồn điện một chiều cung 
cấp cho các thiết bị điện tử 
có thể dùng pin, acquy hoặc 
chỉnh lưu đổi điện xoay chiều 
thành điện một chiều. 

Mạch chỉnh lưu dùng các 
diót tiếp mặt để đổi điện xoay 
chiều thành điện một chiều. 
Có nhiều cách mắc mạch 


chỉnh ши: 
а) Mạch chỉnh lưu nửa 
chu kì 
Hình 7— 2 là sơ đồ nguyên 2z Эл Án бл бл 


lí của mach chỉnh lưu nửa chu 
kì và giản đồ dang sóng minh 
hoạ nguyên lí làm việc. 


Hinh 7 — 2. Chinh lui nữa chu ki 
a) Sơ dó mach điện ; b) Giản đồ dạng sóng. 


Điết Ð là điôt tiếp mật, nó chỉ dẫn điện một chiều. Trong khoảng 
từ 0 + л, nguồn u, ở nửa chu kì dương, điôt D được phán cực thuận, dẫn 
điện, cho dòng điện I chay qua tải theo chiều từ trên xuống dưới về cuộn 
thứ cấp của biến áp, khép kín mạch điện. Trong khoảng từ z + 2, nguồn u, 
đổi chiều sang nửa chu kì âm, diót D bị phân cực ngược, không dẫn điện, 
không có dòng điện chạy qua tải, điện áp trên К lúc này bằng không. Các 
chu kì sau cứ thế tiếp diễn. Như vậy, điôt D đã đồi điện xoay chiều trong 
biến áp thành điện một chiêu qua tải. Nguồn ruột chiều U- sau khi chỉnh 
lưu ra có cực dương (+) luôn luôn ở phía catôt của điôt chỉnh lưu. 

Nhận xét về mạch điện : 

— Ưu điểm : Mạch điện rất đơn giản, chỉ dùng 1 diót. 

— Nhược điểm : Mạch điện chỉ làm việc trong mói nửa chu kì nên hiệu 
suất sử dụng biến áp nguồn thấp. Dạng sóng ra có độ gợn sóng lớn, 
tần số gợn sóng là 50 Hz, việc lọc san bằng độ gợn sóng khó khăn, 
hiệu quả kém nên thực tế ít dùng. 


37 


38 


b) Mạch chỉnh ши hai nửa chu kì 


* Mach chỉnh lưu 2 diót > @ 

Hình 7-3 là mạch chỉnh 1 8, і 
lưu hai nửa chu kì và giản 4б t Ча I 
dang sóng minh hoa nguyên lí n 1 1 
làm viéc. { ° 


Nhận xét về mạch điện : 


— Mạch điện phải dùng 2 điôt » 
a) 


tiếp mặt D, và p, để luân 
phiên chỉnh lưu theo từng 
nửa chu kì. 
— Cuộn thứ cấp của biến áp 
nguồn phải được quấn làm 
hai nửa cân xứng nhau. 

Hai nửa cuộn thứ cấp cho 
hai liên áp и và u, có biên 
độ bằng nhau nhưng ngược pha 
nhau 180° đặt lên hai đầu anôt 
của diót D, và Р. 


— Điện áp một chiều U_ lấy 
ra trên tải có cực dương (+) 
uôn ở phía hai catôt của điôt Hinh 7 — 3. Chính luu hai nita chu kì 
chintilim a) So đồ mạch điện ; b) Giản đồ dang sóng 
— Điện áp một chiều U_ lấy ra có độ gon sóng nhỏ, tần số gon sóng 100 Hz, 
lễ lọc, hiệu quả lọc tốt. 
— Các diót D, và D, khi phân cực thuận dẫn điện, điện áp làm việc chỉ 
à u, hoặc u, ; nhưng khi chúng bị phân cực ngược không dẫn điện, 
lên áp ngược phải chịu gấp đôi biên độ điện áp khi làm việc, bằng 
A2(Uz¿ +U2p) . Do dó, khi chon dùng diót phái chú ý dën dien áp này. 
— Vì điôt phải chịu điện áp ngược cao và cuộn thứ cấp của biến áp nguồn 
phải có hai phần giống nhau, do đó mạch điện này không được dùng 
nhiều như mạch chỉnh lưu cầu. 


* Mach chinh lưu câu (dùng 4 diót) 

Hinh 7 — 4 là mach chỉnh lưu cầu và gián đồ dạng sóng minh hoạ nguyên 
lí làm việc. 

Giả thiết trong khoảng từ 0 + л, nguồn uy ở nửa chu ki duong. Diót 
D, và D, phàn cuc thuán, dàn dién ; diót D, và D, bi phán cuc nguoc, 


không dẫn điện (khoá). 
Dòng điện từ cực dương 
nguồn chay qua Ð,, К... 
D,, sau đó trở về cực âm 
nguồn. 

Trong khoảng từ x + 27, 
nguồn u, đổi chiêu ở nửa 
chu kì âm. Điôt D, và D, 
dán dién ; diót Bi và Р, 
khoá. Dòng điện từ cực 
dương nguồn chạy qua 
D,, R By sau đó trở về 

2' à 74^ 
сте âm nguồn 

Cực tính dương của 
điện áp một chiều ra trên 
tải luôn ở phía catôt của 
hai diót. Dang sóng ra sau 
chỉnh lưu hoàn toàn giống 
như mạch chỉnh lưu hai nửa 


2m Зл 4x 5x бл 
Hinh 7 —4. Chinh lưu cẩu 


а) Sơ đồ mach điện ; b) Giản đồ dang sóng. 


chu kì. Độ gon sóng nhỏ, tần số gon sóng 100 Hz, dé lọc. Mạch điện này 
được dùng rất phổ biến vì biến ар nguồn không có yêu cầu đặc biệt ; điôt 
không cần phải có điện áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc. 


Trong sơ đồ mạch điện, có thể dùng kí hiệu sau đây để biểu thị mạch 


chỉnh lưu cầu (hình 7 — 5) : 


a) Kí hiệu của mach chinh luu cáu ; b) Một loại điôt kép dùng để chỉnh luu cẩu. 


— Trong hình 7 — 3, dòng điện chay trong mạch và qua tải ởhai nửa chu 


kì như thế nào ? 


= Nếu mắc ngược chiêu cả hai diót thi sẽ ra sao ? 
— Trong hình 7 — 4, nếu bất kì một diót nào bị mắc ngược chiêu hoặc bị 
đánh thủng thì sẽ vảy ra hiện tượng gì ? 


39 


2. Nguồn một chiều 


40 


a) Sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn mót chiều 


Mạch nguồn một chiều là mạch điện quan trọng trong thiết bị điện tử. 
Nó có nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng điện xoay chiều từ lưới điện quốc 
gia thành năng lượng điện một chiều có mức điện áp ổn dinh và công suất 
cần thiết để nuôi toàn bộ thiết bị điện tử. Sơ đồ khối của mạch nguồn một 
chiều được mô tả trên hình 7 — 6. 


Hinh 7 — 6. So dô khối của mạch nguồn một chiêu 


Khối 1 : Biến áp nguồn. 
Khối 2 : Mạch chỉnh lưu. 
Khối 3 : Mạch lọc nguồn. 
Khối 4 : Масһ бп áp. 
Khối 5 : Mạch bảo vệ. 


b) Mạch nguồn điện thực tế 

Trên hình 7 — 7 là một ví dụ về mạch nguồn một chiều thực tế và dang sóng 

minh hoa. 

Mach nguồn điện thực tế được ghép nối bởi bốn khói sau : 

— Khối 1 là biến áp nguồn : dùng để đổi điện xoay chiều 220 V thành các 
mức điện áp cao lên hay thấp xuống tuỳ theo yêu cầu của tải. 

— Khối 2 là mach chỉnh lưu : Dùng các điôt tiếp mặt để đổi điện xoay 
chiều thành điện một chiều. Có nhiều cách mắc mach chinh lưu, nhung 
phổ biến nhất là mắc mạch chỉnh lưu cầu như trên hình 7 — 7. 

— Khối 3 là mạch lọc nguồn : Dùng các tụ hoá có trị số điện dung lớn 
phối hợp với cuộn cảm L có trị số điện cảm lớn để lọc, san bằng độ gợn 
sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng. Mạch lọc 
hình П dùng LC mắc phối hợp là mạch lọc có hiệu quả nhất. Song trên 
thực tế. để đơn giản mạch điện có thể chỉ dùng một tụ lọc. 


— Khối 4 là mạch ổn định điện áp một chiều : dùng để giữ cho mức điện 
áp một chiều ra trên tải luôn luôn ổn định, mặc dù mức điện áp ở đầu 
vào luôn biến đổi hoặc dòng điện tiêu thụ chạy ra tải luôn thay đổi 
trong một giới hạn cho phép nào đó. 

Mạch ổn áp dùng IC như trên hình 7 — 7 đang được sử dụng rất phổ biến 

vì vừa đơn giản, gọn nhẹ lại có chất lượng cao. 


Khối 1 üs Khố2 U,  Khól3 Us Khối4 U, Ra tải 
— l +12V | tiêu thu 


' 
1 
' 
' 
' 
1 
1 
i 
і 12V-1A 
1 

1 

' 


at 


u u; 
Dạng điện 
ар ra sau 
các khối 5 ot о at 


Hinh 7 — 7. Mạch nguồn một chiêu thực tế và dang sóng minh hog 


3 E 
CAU HOI 
1. Thế nào là mạch điện tử 2 
2. Trình bày cách phân loại mạch điện tử. 
3. Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều và nêu nhiệm 
vụ của từng khối. 


4. Nếu tụ điện С, hoặc C, trên hình 7 — 7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện 


tượng gì 2 Í 


41 


MACH KHUÉCH DAI - 
MACH TAO XUNG 


Biết được chức năng, sơ đồ và nguyên lí làm việc của mach khuếch 
đại thuật toán và mạch tao xung đơn gián. 


I- MẠCH KHUÉCH ĐẠI 


1. Chức năng của mạch khuếch đại 


Mạc 


h khuếch đại là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử 


để khuếch đại tín hiệu điện về mặt điện áp, dòng điện, công suất. 


2. Sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại 


Mạc 
giới thị 


a) G 


dùng I 


lệu mạch khuếch đại dùng 1С. 


С 


1С khuếch đại thuật toán viết tắt là ОА 
(Operational Amplifier) thực chất là một 
bộ khuếch đại dòng một chiều gồm nhiều 


tầng, g 
lớn, có 


ép trực tiếp, có hệ số khuếch dai 
ai đầu vào và một đầu ra. 


Hình 8 — 1 là quy ước kí hiệu một bộ 
khuếch đại thuật toán (OA). Trong đó, đầu vào 
U, gọi là đầu vào không đảo, đánh dấu (+). 


VK 


h khuếch đại có thể dùng tranzito rời гас hoặc dùng 1С. б đây chỉ 


tới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại 


+E 
Uw 


Чук =Ë 


Hinh 8 — 1. Kí hiệu của IC. 
khuếch đại thuật toán. 


Đầu vào Uyp gọi là đầu vào đảo, đánh dấu (—). Đầu ra là Ủy Khi có tín hiệu 
đưa đến đầu vào không đảo thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào. Khi có 


42 


tín hiệu đưa đến đầu vào đảo thì tín hiệu ra ngược dấu với tín hiệu vào. Đầu 
vào đảo thường được dùng để thực hiện hồi tiếp âm bên ngoài cho OA. Hồi 
tiếp âm là trích một phần tín hiệu từ đầu ra cho quay về đầu vào và ngược pha 
với tín hiệu vào. 

b) Nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng ОА 

Hình 8 - 2 là sơ đồ bộ khuếch đại đảo dùng OA. Mạch điện có hồi tiếp âm 
thông qua Ку, . Đầu vào không đảo được nối với điểm chung của mạch điện, 
tức là nối đất. Tín hiệu vào qua R, đưa đến đầu vào đảo của OA. Kết quả điện 


áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại. 


Чуго 
2m Us 
° o R 
Uyào Ur. 
} o 25 ot 


Hinh 8 — 2. so dó khuếch dai đảo dùng OA 
Hệ số khuếch đại điệnáp: к= Ша |= Rm. 

U| R 
H - MẠCH TẠO XUNG 


1. Chức năng của mạch tạo xung 
Mạch tạo xung là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử để 
biến đổi nàng lượng của dòng điện một chiều thành nàng lượng dao động 
điện có dang xung và tán số theo yêu cầu. 


2. Sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động 
Mạch tạo xung đa hài tự dao động là mạch điện tạo ra các xung có 


đạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng 
không ổn định. 


43 


44 


а) Sơ đồ mạch điện : hình 8 — 3 là mạch tạo xung đa hài tự kích dùng 
tranzito ghép colectơ — bazơ 


Ө Ө 


d 


Hinh 8 — 3. Mach tao xung da hài tự kích dùng tranzito ghép colecto — bazo 


b) Nguyén lí làm viéc 


Nguyên lí làm việc của mach nhu sau : Mạch điện bao gồm hai tầng 


khuếch dai có ghép từ colecto tầng này sang bazơ tầng kia thông qua các tụ 
điện C, và C,. Điện trở R,. К, là các điện trở tải mắc ở colecto. Điện trở Rys 
R, là các điện trở định thiên tạo dòng 1 mở cửa để các tranzito làm việc. 


Khi mới đóng điện, 
dâu tiên cả T, và T, đều 
dẫn điện, song trên thực 
tế không bao giờ có sự 
tuyệt đối bằng nhau giữa 
I, và I, Giả thiết rằng, 
ngẫu nhiên І, nhinh hơn 
Та một chút thì với cơ 
cấu của mạch điện, lập 
tức sẽ làm cho T, thông 
bão hoà và T, bi khoá 
lại. Đó là một trạng thái 
cân bằng thứ nhất và có 
xung ra. Nhưng chỉ sau 


Am 
Өк PEE t 
! ! 
Um it 
rm 


t ita lạ Hạ lạ te t 
i 


Hinh 8 — 4. Dang xung ra lí tưởng tại colecto 
của các tranzito trong mạch tạo xung da hài đổi xứng 


một thời gian nhất định. do sự phóng điện của tụ С, và sự nạp điện của 
tu C, di qua T, đang thông sẽ làm cho điện thé tai cuc bazo cüa T, và T, 
biến đổi theo chiều làm cho T, đang thông bị khoá và T, đang khoá lại 
thông. Đó là trạng thái cân bằng thứ hai và có xung ra. Khi T4 đã thông, 
tụ С, vừa được пар đầy sẽ phóng điện qua T», còn tụ C, vừa phóng hết lại 
được nạp điện cũng qua Т,. Quá trình phóng và nap này lại làm cho điện 
thế tại cực bazơ của T¡ và T, biến đổi theo chiều làm cho Т, đang thông 
bị khoá và T, dang khoá lại thông. Kết quả lại trở về trạng thái cân bằng 
thứ nhất, có xung ra và quá trình lầm việc cứ thế tiếp diễn. Hai tranzito 
T và T luân phiên thông, khoá dé tao xung. Nếu chon Тү уй Т, giống nhau ; 
R =R,;;R, =R, =R ; G, = C, = C thi sé được xung da hài đối xứng với 
độ rộng xung là : ç = 0,7 RC và chu kì xung T, = 2t = 1,4RC. 

Dạng xung ra lí tưởng tại colectơ của các tranzito T, và T, như 
hinh 8 - 4. 


£ 2 
CAU НО! 

1. Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc 
điểm gi ? Nếu muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì 
làm thế nào ? 

2. Trong mạch tạo xung đa hài tự dao động, nếu nguồn cấp là 4,5 V và 
thay các điện trẻ tải R, R, bằng các diót quang (LED) thì hiện tượng 
gì sẽ xẩy ra ? 

3. Khi cần thay đổi chu kì của xung đa hài thì làm thế nào ? 

4. Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không 
đối xứng ? 


45 


THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN 


* Biét được nguyên tác chung và các bước thiết kế mạch điện tử. 
• Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản. 


I- NGUYÊN TÁC CHUNG 
Thiết kế mach điện tử don gián cán thực hiện nguyên tác : 
— Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế. 
— Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy. 
— Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa. 
— Hoạt động ổn định và chính xác. 
— Linh kiện có sẵn trên thị trường. 
II- CÁC BƯỚC THIẾT KẾ 
Thiết kế một mạch điện tử bao gồm hai bước : 
1. Thiết kế mạch nguyên lí 
— Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế. 
— Đưa ra một số phương án để thực hiện. 
— Chọn phương án hợp lí nhất. 
— Tính toán, chọn các linh kiện hợp lí. 
2. Thiết kế mạch lắp ráp 
Mạch lắp ráp phái dám bảo nguyên tắc : 


— Bố trí các linh kiện trên bảng mạch điện một cách khoa học và hợp lí. 


46 


— Vẽ đường dây dẫn điện để nối các linh kiện với nhau theo sơ đồ 
nguyên lí. 


— Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất. 


Hiện nay, người ta có thể thiết kế các mạch điện tử bằng các phần mềm. 
thiết kế chuyên dùng. 
III- THIẾT KẾ MACH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU 


Yêu cầu thiết Кё: điện áp vào 220 V, 50 Hz ; điện áp ra một chiều 12 V, 
dòng điện tải 1 A. 


1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế 
Khi thiết kế mạch nguồn một chiều, việc chọn sơ đồ chỉnh lưu là quan 
ing nhất, Có bu su đổ chỉnh lưu như giới thiệu trong bài 7. Người ta 


thường chọn sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu (hình 7 — 4) vì sơ đồ này có chất 
lượng tốt và dễ thực hiện. 


2. Sơ đồ bộ nguồn 


Sơ đồ bộ nguồn có dạng như hình 9 — 1. 


Hinh 9 — 1. So đồ nguồn một chiêu 


3. Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch 
a) Biến áp 
— Công suất biến áp : 
Рек... О T 271,3 12.4 = 15.6 W. 
КВА — là hệ số công suất biến áp, chọn kr. sig 


— Điện áp vào : U, = 220 V, tần số 50 Hz. 


47 


48 


— Điện áp ra : 


(О + AUp AUR) 12424072 


U; =10,4V. 
42 КД 
Trong đó : U, — điện áp ra của biến áp khi không tải ; 
AU, = 2 V - sut áp trên hai diót ; 
АПЫ, — sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường bằng 
6% О. = 0,72 V. 
Tải 
b) Ріді 
— Dòng điện điôt : 
_ kilu; 101. 
Ip = G ms Xu 5A. 


Chọn hệ số dòng điện k, = 10. 
— Điện áp ngược: Uy = ky Ор 

Uy = 1.8.104. V2 = 26,5 V. 
Chọn hệ số k,; = 1,8 


Tit các thông số trên, tra Só tay linh kiện điện tử để chọn điôt loại : 11089 
có Uy =100 У 5А, AU, =1V. 


с) Tụ điện 
Để lọc tốt thì tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện 


áp о = 14,7 V. Chọn tu loc có thông số С = 1000 uF, Un =25 V. 


CÂU HÓI 


1. Khi thiết kế mạch điện tử cán thực hiện theo các bước nào ? 


2. Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5 V, 
dòng điện 0,2 A, sụt áp trên mỗi diót bằng 0,8 V, U, = 220 V. 


Thực hành 
MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU 


e Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được sơ đồ nguyên lí từ 
mạch nguồn thực tế. 


• Phân tích được nguyên lí làm việc của mạch điện. 
* Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 
— Đồng hồ vạn nàng : 1 chiếc. 
— Mạch nguồn cấp điện một chiều đã lắp sẵn trên bảng mach bao gồm bién 
ар nguồn, chỉnh lưu câu, lọc hình П, ổn áp dùng IC 7812 : 1 chiếc. 
2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bài 4, 7, 9. 


II- NÓI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Quan sát, tim hiểu các linh kiện trên mach nguồn thực tế 
Bước 2. VỀ sơ đồ nguyên lí của mạch điện trên 
Bước 3. Cám mạch thí nghiệm vào nguồn điện xoay chiêu 


Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị trí sau 
đây vào bảng theo mẫu báo cáo thực hành : 

— Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của biến áp nguồn u~. 

— Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của biến áp nguồn uj... 

~ Điện áp ở đầu ra sau mạch lọc U.—.. 


— Điện áp ở đầu ra sau mạch ổn áp О 


49 


Ш - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОПА THUC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành theo máu, thảo luận và tự đánh 
giá kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo thực 
hành của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 


MACH NGUÓN BIÉN MÓT CHIÉU 


JS OMISIT Кошке SOIN MS Кайын ЙА REO 


Тр ы teet tetuer E E AA EE КС 


1. Sơ dó nguyên lí của mach nguồn thực tế 
Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành. 
2. Kết quả đo điện áp ở các vị trí theo trình tự thí nghiệm và rút ra 
nhận xét, kết luận về : 
— Tỉ số của biến áp nguồn. 
— Trị số hiệu dụng và trị số đỉnh của điện áp xoay chiều ở cuộn thứ 
cấp của biến áp nguồn. 


u u U.- Ú — 


(V) (V) v v 


3. Đánh giá kết quả thực hành 


Hoc sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


50 


Thực hành 


LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU 
CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC 


• Lắp được các linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo một sơ đồ 
nguyên lí. 
* Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BI 


1. Dung cu, vát liéu (cho mót nhóm hoc sinh) 
— Dóng hó van nàng : 1 chiéc. 
— Bo mach thử : 1 chiếc. 
— Kim, kẹp, dao got dây. 
— Dây thông tin một lõi để nối mach điện : 2 m. 
— Điôt tiếp mặt loại 1A : 4 chiếc. 
— Tu hoá 1000 ЦЕ điện áp dinh mức 25 V : 1 chiếc. 
— Biến ар nguồn 220 ~ /9 V~ : 1 chiếc. 
— Máy thu thanh bán dàn chạy nguồn 9 V : 1 chiếc. 
2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bài 4, bài 7 và bài 9. 
II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 
Bước 1. Kiểm tra loại tốt, xấu và phân biệt điện cực của 4 điôt tiếp mặt. 


Bước 2. Bố trí các linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí ở 
hinh 9 — 1. 


Bước 3. Giáo viên kiểm tra mach lắp ráp. 


Bước 4. Học sinh đóng điện và đo điện ар một chiều ra khi có tụ lọc và 
khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 báo cáo thực hành theo mẫu. 


Cấp nguồn cho chạy máy thu thanh và rút ra nhận xét, kết luận. 


51 


Ш - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОПА THUC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo thực 
hành của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THỤC HÀNH 


LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CÁU 
CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC 


2. Lắp ráp mạch nguồn chỉnh lưu 


Sơ đồ lắp ráp 


b) Bo mach đã cám linh kiên 


3. Trị số điện áp một chiều ra khi có tu lọc và khi không có tu lọc 
4. Nhận xét về chất lượng âm thanh của máy thu thanh khi nguồn có 
tụ lọc và không có tụ lọc. 
5. Đánh giá kết quả thực hành 
Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên, 


52 


Bài Thực hành 


ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA 
MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG 
TRANZITO 


• Điều chỉnh được từ xung da hài đối xứng sang xung da hài không. 
đối xứng. 

* Biéu chỉnh được chu ki xung nhanh hay chậm. 

* Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 


— Một mạch tạo xung đa hài đối xứng dùng tranzito đã lắp sẵn như hình 8— 3 
đã thay К,К, bằng LED xanh, đỏ và có chu kì 4 giây, có đầu chờ để 
thay đổi tụ và điện trở. 


— Tu hoá loại 20 ЦЕ — 16 V : 2 chiếc. 
— Kim, kẹp. tua vít. 
— Nguồn điện một chiều 4,5 V. 


2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bãi 8. 


II- NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Cấp nguồn cho mach điện hoạt động. Quan sát ánh sáng và đếm 
số lần sáng của LED trong khoảng 30 giây. Ghi kết quả vào bảng trong mẫu 
báo cáo thực hành. 


Bước 2. Cát nguồn, mắc song song hai tụ điện với hai tụ điện trong sơ 
đồ lắp sẩn. Đóng điện và làm như bước 1. 


53 


Bước 3. Cát điện, bó ra một tụ ở một vế của bước 2. Đóng điện và làm 
như bước 1. So sánh thời gian sáng, tối của hai LED. 


Ш - TỔNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT QUA THUC HÀNH 
1. Học sinh hoàn thành báo cáo thuc hành theo máu, thảo luận và tự đánh giá 
kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo thực 
hành của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 


DIÉU CHÍNH CÁC THÓNG SỐ 
CÜA MACH TAO XUNG DA HÀI DUNG TRANZITO 


НОТАВОН а ааа А НА 


Lớp : 


1. Kết quả số lần sáng và thời gian sáng của các LED 


Số lần sáng và thời gian sáng của các LED 


Trường hợp. 
LED dó LED xanh 


Khi chưa thay đổi tụ điện 
ở bước 1 


Khi mắc song song thêm 
tụ điện ở bước 2 


Khi thay đối tụ điện ở 
bước 3 


2. Đánh giá kết quả thực hành 

Tu nhận xét và kết luận về chiều, hướng thay đổi các thông số của 
mạch điện để có thể thực hiện được các trường hợp sau : 

— Kéo dài chu kì dao động cho đèn nháy chậm. 

— Rút ngắn chu kì dao động cho đèn nháy nhanh. 

— Cho đèn đỏ sáng lâu hơn đèn xanh hoặc ngược lại. 


54 


Chương 3 
MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ 
ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN 


KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ 
ĐIỀU KHIỂN 


Biết được khái niệm, công dụng và phân loại mạch điện tử 
điều khiển. 


1- KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN 


Xu thế chung hiện nay trong sản xuất là không ngừng nâng cao nàng suất 
và chất lượng sản phẩm ; muốn vậy, phải nâng cao mức độ tự động hoá của 
các máy móc. Hiện nay, những loại máy tự động như thế đòi hỏi độ chính 
xác cao, tác động nhanh... Để đáp ứng được yêu cầu về tự động hoá cần có 
các mạch điều khiển. 

Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch 
điện tử điều khiển. 

Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển giới thiệu trên hình 13 — 1. 
"Theo sơ đồ khối này, khi có tín hiệu điều khiển dua vào, mạch điện tử điều 
khiển (MDTDK) xử lí, khuếch đại tín hiệu và đưa lệnh điều khiển tới đối 
tượng điều khiển (DTDK). 


Hình 13 — 1. So đồ khói tổng quát của mạch điện tử điều khiển 


55 


Trong thực tế, mạch điện tử điều khiển được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực. 
"Trên hình 13 — 2 giới thiệu một số thiết bị có điều khiển bằng mạch điện tử. 
Hình 13 — 2a vẽ sơ đồ khối một số động cơ trong dây chuyền hay máy 
công nghiệp được điều khiển từ phần mềm máy tính, qua bộ điều khiển 
điện tử ghép nối máy tính với động cơ. 
Hình 13 - 2b minh hoa máy gia công cơ khí được điều khiển từ màn 
hình máy tính. 
Hình 13 — 2c minh hoạ một động cơ bước điều khiển từ mạch điện tử. 
Hình 13 – 2d minh hoạ một trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông 
được thiết kế có cả màn hình điều khiển. 
Bộ điều 
Bộ diéu khiển 
+ khiển 


Động cơ 


Bộ điều Màn hình giám sát Bà điều 
khiển và điều khiển мшш 


Hinh 13 — 2. Một số thiết bị điêu khiển bằng điện tử 


a) Mô hình điêu khiển trong công nghiệp từ máy tính ; b) Điêu khiển máy gia công kim loại CNC ; 


c) Diéu khiển động cơ bước ; d) Điều khiển đèn tín hiệu giao thông. 
II - CÔNG DUNG 


Mach điện tử điều khiển có rất nhiều công dung khác nhau. Những công 
dụng điển hình được thể hiện như trên sơ dó hình 13 — 3. 


56 


Điều khiển tín hiệu 


Điều khiển trò chơi, giải trí 


MACH BIỆN TỬ BIÉU KHIỂN 


Hinh 13 – 3. Các công dung của mạch điện tử điều khiển 
Hãy nêu một vài ứng dụng của mạch điện tử điều khiển mà em biết. 
III - PHÁN LOẠI 


Có nhiều cách phân loại thiết bi điện tử điều khiển theo các tiêu chí khác 
nhau. Ví dụ phân theo công suất, có công suất lớn, công suất nhỏ. 
Trên hình 13 — 4 đưa ra một số cách phân loại thường gặp. 


MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN 


Hình 13 — 4. Sơ đồ phán loại mạch điện tử điều khiển 
" 2 
CAU HOI 
1. Mach điện tử như thế nào gọi là mach điện tử điều khiển ? 
2. Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển 
bằng tay ? 


57 


MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU 


- Hiểu được khái niệm vé mạch điều khiển tín hiệu. 
+ Biết được các khối cơ bán của mạch điều khiển tín hiệu. 


I- KHÁI NIÉM VÉ MACH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU 

Trong cuộc sống của chúng ta, cần có những thông tin về một hoạt 
động hay chế độ làm việc nào đó. Những thông tin ấy được thể hiện qua 
các tín hiệu. 

Những tín hiệu trên cần có sự thay đổi trạng thái, sự thay đổi đó nhờ 
mạch điều khiển chúng. Ví dụ như thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông, 
tiếng còi báo động khi gặp sự cố cháy, hàng chữ chạy của các bảng quảng 
cáo... Để điều khiển sự thay đổi trạng thái của các tín hiệu người ta dùng 
một mạch điện tử, mạch đó gọi là mạch điều khiển tín hiệu. 


Hình 14 — 1 giới thiệu một số loại điều khiển tín hiệu. 


Hình 14 — 1. Một số loại điều khiển tín hiệu 


а) Điều khiển tín hiệu giao thông ; b) Điều khiển bảng điện tử ; 
є) Báo hiệu và bảo vệ điện áp. 


Hãy nêu một số tín hiệu được điều khiển bàng mạch điện tử mà em biết. 


58 


II- CÔNG DỤNG 


Mạch điều khiển tín hiệu có nhiều ứng dụng trong thực tế. 

— Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố. Ví du như điện áp cao, 
điện áp thấp, quá nhiệt độ, cháy nổ... 

— Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo hiệu 
lệnh. Ví dụ như đèn xanh, đỏ của tín hiệu giao thông... 

— Làm các thiết bi trang trí bằng bảng điện tử. Ví dụ như hình ảnh quảng 
cáo. biển hiệu... 

= Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc. Chẳng hạn, tín hiệu 
thông báo có nguồn, bàng casset đang chạy, âm lượng của casset... 


III - NGUYÊN LÍ CHUNG CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU 


Khi thiết kế, chế tạo mạch điều khiển tín hiệu, người ta có thể thiết kế 
mạch phục vụ cho nhiều chức năng khác nhau, do đó có nhiều cách thiết kế 
khác nhau. Những mạch điều khiển tín hiệu đơn giản (những sơ đồ mạch 
phức tạp không thể giới thiệu trong nội dung kiến thức này) thường gặp có 
nguyên lí sau : 


Hình H — 2. Sơ dó khối một mạch điều khiển tín hiệu 


Theo nguyên lí hinh 14 — 2, sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cám biến, 
mạch điều khiển xử lí tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào 
đó. Sau khi xử lí xong, tín hiệu được khuếch đại đến công suất cần thiết 
và đưa tới khối chấp hành. Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng 
chuông, đèn, hàng chữ nổi và chấp hành lệnh. 

Ví dụ : Mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình được minh hoạ 
trên hình 14 — 3. 

Mạch báo hiệu và bảo vệ trên hình 14 — 3 có nhiệm vụ thông báo và cắt 
điện khi điện áp vượt quá ngưỡng nguy hiểm (ví dụ 230 V). Nguyên lí hoạt 
động của mạch như sau : 

Bình thường, điện áp bằng 220 V rơle K không hút, tiếp điểm thường 
đóng K, đóng điện cho tải. Khi điện áp vào tăng cao, trên biến trở VR nhận 
một tín hiệu điện áp vượt ngưỡng làm việc của điôt ổn áp Ð,, điôt ổn áp 


59 


60 


cho phép dòng điện chạy qua. Hai tranzito T, và T, nhận tín hiệu dòng điện 
chạy từ đit ổn áp, khuếch đại dòng điện này, cấp điện cho cuộn dây role 
(К). Role tác động làm mở tiếp điểm thường đóng К, cắt điện tải ; đóng 
tiếp điểm thường mở K, cho đèn hiệu (DH) sáng, chuông kêu báo hiệu rằng 
điện áp đang quá cao nên bị cắt điện. 


Chuông 
Ra tải 


T 
1 
Nhận lệnh Н Chấp hành 


Hinh 14 — 3. Хо đỏ mach báo hiệu và báo vệ quá điện áp 


Chức năng các linh kiện : 

ВА - biến áp hạ điện áp từ 220 У xuống 20 V để nuôi mạch điều khiển. 

D,,C - diót và tụ điện để biến đổi điện xoay chiều thành điện một 
chiều nuôi mạch điều khiển. 

VR, К, - điện trở điều chỉnh ngưỡng tác động khi quá áp. 

Dy R, — điôt ổn áp và điện trở tạo dòng đặt ngưỡng tác động cho T, T, 

R, — điện trở tạo thiên áp cho Te 

D ~ diót báo vé T, và T. 


T, T, -tranzito điều khiển role hoạt động. 


K — rơle đóng, cắt nguồn (điều khiển các tiếp điểm К, К). 


Theo nguyên lí bảo vệ quá điện áp chúng ta có thể làm mach bảo vệ điện 
áp thấp. 


& 2 
CAU НО! 
1. Mạch điều khiển tín hiệu là gì 2 


2. Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu. 

3. Trong sơ đồ mạch hình 14 - 3, khi cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và 
bảo vệ từ 230 V xuống 220 V thì con chạy biến trở VR cần nâng lên 
phía trên hay giảm xuống phía dưới ? Tại sao ? 

CÓ THÉ EM CHUA BIẾT 


Sơ dó mạch điều khiển đèn chữ chạy được minh hoạ trên hinh 14 - 4. 


12V 


Hinh 14 — 4. Sơ đồ mạch điêu khiển đèn chữ chay 


Hoạt dòng của sơ đỏ : 


Khi mạch được cấp nguồn 12V bằng công tắc K thi tụ C, nạp điện qua điện trở В. Khi 
tụ nạp đây đến ngưỡng làm dán T,, đèn L, sáng. Do T, dán mà C, được nạp qua R,. Tương 
tự như trên, khi C, nạp đầy, T, dán, đèn L, sáng, cứ tuân tự như thế cho đến T, dẫn và 
đèn L, sáng. Sau khi T, dán, tu C, sẽ nap. Khi đủ ngưỡng T, dẫn sẽ làm C, phóng qua Т„ 
T, mát thiên áp nên bị khoá, đèn L, їйї, các đèn L,, L..... L, lần lượt tắt. Lúc này tu C, được 
nạp lại và các đèn sáng lại theo chu kì mới. Khi đèn nào sáng chữ đó hiện ra. 


Khi muốn điều khiển đèn chữ chạy công suất lớn lấy từ điện áp lưới 220V, chúng 
ta mắc thêm mach R,, + К, các tirixto Т, + T, và các đèn D, + Ð,. Các tirixto dán 
khi các tranzito tương ứng dẫn, các đèn Ð, + Ð, tương ứng sẽ sáng. 

Các б vuông để đặt các chữ cái vào đó. Số lượng chữ cái nhiều lên thì số lượng nhánh. 
L,T, T, D tăng lên theo. 

Chú ý: Khi lắp mach hình 14 — 4 cán luu ý an toàn điện vi người lắp ráp có thể cham 
vào điện áp 220 V, rất nguy hiểm. 


61 


MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ 
ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 


* Biết được công dụng của mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ 
một pha. 
* Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng triac. 


1- CÔNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 
XOAY CHIỀU MỘT PHA 


Động cơ điện xoay chiều một pha (động cơ một pha) được sử dụng khá 
rộng rãi trong công nghiệp và trong đời sống như động cơ máy bơm nước, 
quạt điện. Khi sử dụng loại động cơ này, người ta phải điều khiển nhiều chế 
độ như điều khiển tốc độ, mở máy, đảo chiều, hãm... б đây, chúng ta chỉ 
giới thiệu về điều khiển tốc độ động cơ. 

Để điều khiển tốc độ động cơ một pha, người ta có thể sử dụng các 
phương pháp sau : 

— Thay đổi số vòng dây của stato. 

— Điều khiển điện áp đưa vào động cơ. 

= Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ (trong trường hợp này 
điện áp cũng phải thay đổi cho phù hợp). 

Điền khiển điện áp và tán số đưa vào động co là những phương pháp 
thường sử dụng. 


I- NGUYÊN LÍ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT PHA 
Mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ một pha được sử dụng khá phổ 


biến là hai loại mạch điện tử điều khiển có sơ đồ khối như hình 15 — 1. 


— Điều khiển tóc độ bằng cách thay đổi điện áp như hinh 15 - 1a. Tốc 
độ được điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào 
động cơ. 


62 


= Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số và điện áp đưa vào động 
cơ (hình 15 — 1b). Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tần số f, 
và điện áp U, thành tần số f, và điện áp U, đưa vào động cơ. 


Uf? 


Hinh 15 — 1. Sơ đồ khói mạch điện tử điêu khiển động cơ một pha 


III - MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT PHA 


Hinh 15 – 2 vẽ hai sơ đồ đơn giản điều khiển quạt điện, đang được sử 
dụng phổ biến bằng cách thay đổi điện áp. 


Hinh 15 — 2. Điều khiển động cơ một pha bằng triac 
а) So đồ nguyen tt mạch điểu khién triac dùng R, € ; b) Giản dô các đường cong điện áp của 
hình 15-2a ; c) So dó nguyên lí mạch điều khiển triac dàng R, C và diac ; d) Giản đồ các 
đường cong điện áp của hình 15-2c. 


Chức năng của các linh kiện : 

T, — Triac điều khiển điện áp trên quat. 

VR - Biến trở để điều chinh khoảng thời gian dẫn của triac. 

R - Điện trở hạn ché. 

Dạ — Điac định ngưỡng điện áp để triac dẫn. 

C - Tụ điện tạo điện áp ngưỡng để mở thông triac và mở thông diac 
K - Công tác. 


63 


64 


Nguyên lí điều khiển của mạch hình 15 — 2a được giải thích như sau: 
Khi đóng khoá K nguồn cấp u, hình sin, tại thời điểm điện áp u dói dáu 
triac chưa dẫn, tu C được nạp. Điện áp trên tụ tang dán (theo đường uc hình 
15 – 2b). Khi nào đủ điều kiện, triac được dẫn từ đó tới cuối bán kì (phần 
gạch chéo trên hình 15 — 2b). Như vậy, việc dẫn của triac phụ thuộc sự biến 
thiên điện áp uc và đặc tính triac. Trong quá trình làm việc, đặc tính của 
triac có thể thay đổi chút ít làm cho dòng điện, điện áp tải có thể thay đổi. 
Khi thay đổi điện trở VR, hằng số thời gian nạp tụ thay đổi, thời điểm mở 
triac thay đổi, khoảng thời gian dàn dòng điện của triac thay đổi, điện áp 
và đòng điện đưa vào động cơ được điều chỉnh. Ví dụ, giảm điện trở VR, tụ 
nap nhanh hơn, triac dẫn nhiều hơn, điện áp đưa vào động cơ lớn hơn, động 
cơ quay với tốc độ cao hơn và ngược lại. Mạch điều khiển này có nhược 
điểm là їгїас được mở do việc phối hợp điện áp đặt vào và dòng điện điều 
khiển theo đường đặc tính của triac, nên có thể bị thiếu chính xác khi triac 
sử dụng lâu ngày. 

Để khác phục nhược điểm trên, đưa thêm diac vào như hình 15 — 2e. Khi 
điện ар tụ uc tăng tới ngưỡng điện áp thông (Up) của điac Dạ, có dòng điều 
khiển chạy vào cực điều khiển triac, triac được mở từ thời điểm đó tới khi 
dòng điện của nó bằng 0 (điện áp tải là phần gạch chéo trên hình 15 - 2d). 

Mạch điều khiển hình 15 — 2 có thể sử dụng cho các loại tải khác như điều 
khiển độ sáng của đèn sợi đốt, điều khiển bếp điện rất có hiệu quả. Trong 
những trường hop tải khác nhau cán thay đổi triac có công suất khác nhau. 

Các mạch điều khiển ở trên có chất lượng điều khiển không tốt. Điện áp 
có thể bị thay đổi do thông số triac và diac thay đổi. Mặt khác, điều khiển 
theo cách này khó tự động hoá. Khi cán điều khiển điện áp tải có chất lượng 
cao, đòi hỏi một mạch điều khiển phức tạp hơn. 

CÂU HỎI 
1. Nêu nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển 
bằng mạch điện tử. 
2. Khi sử dụng triac để điều khiển tốc độ động cơ, cần tác động vào 
thông số nào của nguồn cấp điện cho động со? 


3. So với điều khiển động cơ quạt bằng phím bấm (kiểu cơ khí), thì điều 
khiển bằng điện tử có ưu và nhược điểm gì ? 


Bài Thực hành 


MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ 
ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 


- Hiểu và phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp ráp mạch 
điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. 

+ Lắp được một mạch điều khiển đơn giản. 

* Có ý thức thực hiện düng quy trinh và các quy định vé an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 
= Triac BTA6 - 600 (I = 4 A, U = 600 У): 1 chiếc. 
— Diac DB3: 1 chiếc. 
= Tu 0,1 uF — 300 У: 1 chiếc. 
— Điện trở 1 КО — 0,5 W : 1 chiếc. 
— Biến trở (50 + 100) КО: 1 chiếc. 
= Bo mach thử : 1 chiếc. 
— Mót quat bàn sái cánh 400 mm, cóng suát 56 W, dién áp 220 V, tán só 
50 Hz, dòng điện 0,26 A điều khiển tóc độ bằng phím bấm. 
— Dây điện : 
+ Dây đôi mềm dài 2 m có phích cắm ; 
+ Dây cứng một sợi (dây điện thông tin) : 10 + 15 đoạn, dài 10 cm. 


~ Ổ cám đôi có dây nối không phích cắm. 


— Đồng hồ vạn nàng. 
— Máy dao động kí (nếu có). 
— Máy do tốc độ của quạt (hay tốc độ gió nếu có). 


65 


2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bài 4, 5, 15. 


II - NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Thiết kế mach điều khiển động cơ một pha 

а) Chọn sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển động co một pha từ các sơ đồ 
đã giới thiệu ở hình 15 — 2. 

b) Tìm hiểu, giải thích hoạt động của sơ đồ đã chọn. 

с) Chọn các linh kiện cần thiết cho mạch điều khiển. 


đ) Tính toán thông số triac theo các công thức sau : 


Up > 18. V2. Upe 
Trong đó : 
kh — là hệ số được chọn nhu sau : 
+ Nếu triac không рап cánh tản nhiệt к= 10. 
+ Nếu triac có gắn cánh tán nhiệt k, = 4. 
Чї 


Uses La — điện áp và dòng điện định mức của động cơ. 


— điện áp và dòng điện định mức của triac. 


e) Vẽ sơ đồ lắp ráp các linh kiện từ sơ đồ nguyên lí. 


Bước 2. Lắp ráp mạch điêu khiển động cơ một pha 
а) Nhận các linh kiện theo sơ đồ 

thiết kế. А, 
b) Kiểm tra các linh kiện đã nhận. 


Cách kiểm tra triac theo gợi ý sau : 


s А š G 
— Xác định chân triac : Chân triac Es x 
có cách bó trí nhu trén so dó 2G 1 
hinh 16 — 1. Hinh 16 — 1. So dó chán triac BTA6 — 600 


66 


— Dùng đồng hồ vạn nàng đo kiểm tra các chân theo cả hai chiều : 
A, €» A,có R =. 
A, ө GcóR=ø. 
A, @ GcóR = (5 + 20) Q. 
— Các linh kiện còn lại được kiểm tra như đã giới thiệu trong bài 3 (hoặc 
được coi là những linh kiện đảm bảo chất lượng). 
c) Тар ráp mạch theo sơ đồ. 
Bước 3. Giáo viên kiểm tra mạch điện đã lắp 
Bước 4. Cho mạch làm việc và liệu chinh 
а) Cám trực tiếp dây quat vào nguồn điện lưới. Bấm các phím và theo dõi 


tốc độ quay của quạt. 

b) Саш dây quạt vào б điện ra của mạch điều khiển, để phím bấm của 
quạt ở tốc độ cao nhất. 

с) Cấp nguồn cho mạch điện tử điều khiển rồi điều chỉnh chiết áp để 
điều chỉnh tốc độ quạt. Ghi các trị số đo : điện áp đưa vào quạt Ue. dién áp 
trên triac Ur, tốc độ quat (nếu có), đường cong điện áp đưa vào quat (nếu 
có dao động kí) vào bảng theo mẫu báo cáo thực hành. 

đ) Nhận xét về tốc độ (hoặc lượng gió) của quạt khi được điều chỉnh 


bằng phím bấm và mạch điều khiển. 
II- TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo thuc hành theo máu, thảo luận và tự đánh giá 


kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo 


thực hành của học sinh. 


67 


68 


MẪU BÁO CÁO THỤC HÀNH 


MẠCH DIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA 
Họ và tên: 
Lốp : 
1. Thiết 


š mạch khiển động cơ một pha 
Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành. 
2. Lắp ráp mạch điều khiển động cơ một pha 
Vẽ sơ đồ lắp гар vào báo cáo thực hành 
3. Điều chỉnh tốc độ động cơ một pha 
Điều chỉnh chiết áp để có các điện áp như trong bảng mẫu báo cáo. 
Ghi các trị số đo được vào bảng. 


U. (V) 220 200 180 160 140 120 


ОУ) 


Tốc độ v/ph 


4. Nhận xét 


— Nhận xét về tốc độ quay của quat khi điều khiển bằng phím bấm và 
khi điều khiển bằng mạch điên tử. 
— Tương quan điện áp của quat và triac khi điều chỉnh chiết áp. 
— So sánh mạch điều khiển của nhóm mình với mạch điều khiển 
của nhóm bạn. 
— Nhận xét về đường cong điện áp của quạt nếu có dao động kí. 


5. Đánh giá kết quà thực hành 
Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


C hương ‹ + 
MỘT SỐ THIẾT BỊ 
ĐIỆN TÜDAN DUNG 


KHÁI NIÉM VÉ HÉ THÓNG THÓNG TIN 
VÀ VIÉN THÓNG 


+ Biết được khái niệm vé hệ thống thông tin và viên thông. 


- Biết được các khối cơ bẩn, nguyên lí làm việc của hệ thống 
thông tin và viễn thông. 


I- KHÁI NIÉM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIÊN THÔNG 

Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau 
những thông tin cần thiết. 

Hệ thống viên thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô 
tuyến điện. 

Hình 17 — 1 giới thiệu mô hinh hệ thống thông tin và viễn thông. 

Vệ inh 
Ti š 


Đường truyền 


Hình 17 — 1. Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông 


69 


Thông tin được truyền bằng các môi trường truyền dẫn khác nhau, bằng 
truyền trực tuyến hay qua không gian. Thông tin cần truyền đi xa hiện nay 
có thể thấy trong các lĩnh vực : thông tin vệ tỉnh, thông tin viba, thông tin 
cấp quang, mạng điện thoại cố định và di động, mạng Internet... 


Em hãy nêu một số cách truyén thông tin sơ khai mà con người đã sử dung. 


II- SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 
VÀ VIÊN THÔNG 


Một hệ thống thông tin và viễn thông bao gồm hai phần : phát và thu. 


1. Phần phát thông tin : có nhiệm vụ đưa nguồn tin cán phát tới noi cán thu 
thông tin ấy. Có nhiều cách phát thông tin khác nhau, nên tương ứng cũng sẽ 
có những nguyên lí phát tin và những sơ đồ khối thực hiện chức năng phát tin 
đó. Tuy nhiên, chúng đều có sơ đồ khối tổng quát như trên hình 17 - 2. 


Hinh 17 – 2. sơ đồ khói của phán phát thông tin 


Các khói co bản của phán phát thóng tin : 

Nguồn thông tin : là nguồn tín hiệu cán phát đi xa (như âm thanh, hình 
ảnh, chữ và số... đã được biến đổi thành tín hiệu điện). 

Xử lí tin : Gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu. 

Điều chế, mã hoá : Những tín hiệu đã được xử lí có biên độ đủ lớn muốn 
truyền đi xa cần được điều chế và mã hoá. Hiện nay có hai kĩ thuật mã hoá 
cơ bản là kĩ thuật tương tự và kĩ thuật số. 

Đường truyền : Tín hiệu sau khi đã điều chế, mã hoá được gửi vào môi 
trường truyền dàn để truyền di xa. Những môi trường để truyền thông tin là : 


dây dàn, cáp quang, sóng điện từ... 


Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điển nào ? 


70 


2. Phần thu thông tin : có nhiệm vụ thu, nhận tín hiệu đã điều chế, mã hoá 
truyền đi từ phần phát, biến đổi tín hiệu thu nhận được trở về dạng tín hiệu 
ban đầu để đưa tới thiết bị đầu cuối (ví dụ, các thiết bị nghe nhìn). Sơ đồ khối 
của phần thu thông tin được mô tả trên hình 17 — 3. 


Thiết bị 


dáuc 


Hinh 17 — 3. So dó khói phán thu thóng tin 

Các khói co bản của phán thu thông tin : 

Nhận thông tin : Tín hiệu đã phát di được thu, nhận bằng một thiết bị 
hay một mạch nào đó. Ví dụ như anten, modem... 

Xử lí tin : Gia công và khuếch dai tín hiệu nhận được. 

Giải điều chế, giải mã : Biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu. 

Thiết bị dâu cuối : là khâu cuối cùng của hệ thống, ví dụ như loa, màn hình 
tivi, máy in... 

Những thông tin từ nơi phát tới noi thu có thé ở các khoảng cách xa, gần 
khác nhau. Tất cả các nguồn phát và thu thông tin ấy hợp thành một mạng 
thông tin quốc gia và toàn cầu. 


z 2 
CAU НО! 
1. Điện thoại cố định và di động giống và khác nhau ở điểm nào ? 
2. Truyền thông tin nội bộ của một công її có được coi là hệ thống thông 
tin và viễn thông hay không ? 


3. Hãy cho biết phương tiện truyền thanh (hay thông tin) hiện có của địa 
phương em. 


71 


MÁY TÁNG ÂM 


- Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm. 
- Biết được nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất. 


I- KHÁI NIÉM VỀ MÁY TÀNG ÂM 
Máy tăng âm là một thiết bị khuếch dai tín hiệu âm thanh. 
Hinh 18 — 1 giới thiệu một số máy tăng âm thông dung. 


Hình 18 — 1. Một số loại máy tăng âm 


72 


— Theo chất lượng, các máy tàng âm được chia ra thành tăng âm thông, 
thường và tăng âm chất lượng cao (HI-FI). 


— Theo công suất, có loại máy tăng âm công suất lớn, công suất vừa và 
công suất nhỏ. 


— Theo linh kiện, có máy dùng linh kiện rời rac hoặc dùng IC. 
I- SƠ ĐỒ KHÓI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC СОА MÁY TĂNG ÂM 


Các máy tăng âm hiện đại, không phân biệt là tăng âm tranzito rời, IC 


hay hỗn hợp tranzito — IC đều có sơ đồ khối như mô tả trên hình 18 — 2. 


Nguồn nuôi 


Hinh 18 — 2. Sơ đồ khối của máy tăng ат 


Chức năng các khối của máy tăng ат: 

— Khối mach vào : tiếp nhận tín hiệu ầm tần từ các nguồn khác nhau 
như micró, dia hát, băng casset... điều chỉnh tín hiệu đó cho phù hop 
VỚI máy. 

— Khối mạch tiền khuếch đại : Tín hiệu âm tán qua mach vào có biên độ 
rất nhỏ, nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định. 

= Khổï-mạch: âm sức + dùng dd điều chính dj tám — bỗng của d thanh 
theo sở thích của người nghe. 


— Khối mạch khuếch đại trung gian : Tín hiệu ra từ mạch điều chỉnh âm 
sác còn yếu, cán phải khuếch đại tiếp qua mạch khuếch đại trung gian 
1161 đủ công suất kích cho tầng công suất. 


— Khối mạch khuếch đại công suất : có nhiệm vụ khuếch đại công suất 
âm tần đủ lớn để phát ra loa. 


— Khối nguồn nuôi : cung cấp điện cho toàn bó máy tăng âm. 


73 


Hiện nay, kĩ thuật đã phát triển, các linh kiện bán dẫn được tích hợp có 
kích thước rất nhỏ, do đó các khối trong sơ đồ trên có thể được tích hợp 
trong một vi mạch (IC) ; ví dụ : TDA 2030, TDA 2020, PC 1277H... 

Các mạch tiên khuếch đại, khuếch dai trung gian và khuếch đại công 
suất có điểm gì giống nhau về chúc năng ? 


III - NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CUA KHỐI KHUÉCH ĐẠI CÔNG SUẤT 
Hình 18 - 3 là sơ đồ mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo có biến 
áp. Ở đây dùng hai tranzito T, T, cùng loại. Tài được mắc với tầng khuếch 
đại qua biến áp ВА. Mach colecto của mỗi tranzito được mắc vào một nửa 
cuộn dây sơ cấp của biến áp BA,. R, và R, (hoặc một diót D thay thế К) 
tạo định thiên ban đầu cho T, và T, làm việc với chất lượng cao hon. 
Ur, 


„ле 
ì 


Hình 18 — 3. Sơ đồ mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo có biến áp 


Khi chưa có tín hiệu vào cả hai tranzito đều khoá, tín hiệu ra bằng 0. 
Khi có tín hiệu vào : 

— Ó nửa chu kì đầu, điện thế điểm B duong, C âm làm T dẫn, T khoá : 
có tín hiệu ra ở nửa trên cuộn dây sơ cáp №, của biến áp BA... 

— Ó nửa chu ki sau, điện thế điểm C dương, B âm làm T. dàn, T khoá : 
có tín hiệu ra ở nửa dưới cuộn dây sơ cấp N,, của biến áp BA,. 

—R, và К, (hoặc diót D) tạo định thiên ban đầu cho T, và T, làm việc 
với chất lượng cao hơn. 

Như vậy, ở cả hai nửa chu kì, đều có tín hiệu được khuếch đại ra loa. 

CÂU HỎI 
1. Nêu các chức năng của máy tăng âm. 


2. Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh ? Cường độ âm 
thanh do khối nào quyết định ? 
3. Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào ? 


74 


MÁY THU THANH 


- Biết được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy thu thanh. 
- Hiểu được nguyên lí hoạt động của khối tách sóng. 


1- KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU THANH 


Âm thanh, muốn truyền thông đi xa phải được biến thành tín hiệu điện. 
Тїп hiệu điện này có tần số rất thấp (tín hiệu âm tần), nên không có khả 
папе bức xạ thành sóng điện từ. 

Chi có sóng điện ở tần số cao (> 10 kHz) mới có khả năng bức xa và 
truyền đi xa được. 

Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa, phải gửi (điều chế) nó vào một sóng 
cao tán (sóng mang). Việc điều chế này có thé được thực hiện bằng cách điều 
chế biên độ (AM) hoặc điều chế tần số (ЕМ). 

Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cán 
truyền đi. 

Trong điều chế tần số, biên độ sóng mang không thay đổi, chi có tần số 
sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi. 

Máy thu thanh là thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các dài phát thanh 
phát ra trong không gian, sau đó chọn lọc, xử lí, khuếch đại và phát ra âm 
thanh. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng vé tần số thu phát 
và phương thức điều chế. 


Hinh 19 — 1 giới thiệu một số loai máy thu thanh. 


Hinh 19 — 1. Một số loại máy thu thanh 


75 


II- SƠ ĐỒ KHỐI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY THU THANH 
Một máy thu thanh AM thông thường bao gồm các khối như hình 19 — 2. 
Chức nàng của các khối như sau : 


Khối chọn sóng : có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy 
sóng cao tán cần thu trong vô vàn các sóng trong không gian. 


Hình 19 - 2. Sơ đồ khối máy thu thanh 


Khối khuếch đại cao tán : có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu cao tần vừa 
nhận được từ khối chọn sóng để tăng thêm độ nhạy cho máy thu. 

Khối dao động ngoai sai : có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tán (f 4) trong máy với 
quy luật là luôn cao hơn sóng dinh thu (f) một trị số không đổi 465 kHz 
(hoặc 455 kHz). 

Khói trón sóng : có nhiém vu trón sóng thu cüa dài phát thanh (f. ) vói sóng 
cao tán trong máy f, cho ra sóng có tán số f, — Ё = 465 kHz, goi là trung tán. 

Khối khuếch dai trung tán : có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu trung tần 
465 kHz nhận được từ khối trộn sóng để đưa tới khối tách sóng. 

Khối tách sóng : có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng 
mang trung tán 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tán. 


76 


Khối khuếch đại âm tần : có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ 
đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa. 

Khối nguồn : cung cấp điện cho máy thu. 

Đối với máy thu FM, về cơ bản cũng có sơ đồ khói như trên hình 19 — 2. 
Tuy nhiên, trong máy thu EM tín hiệu trung tán là 10,7 MHz và khối tách 
sóng là mạch tách sóng điều tần. 


III - NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG СОА KHỐI TÁCH SÓNG TRONG MÁY 
THU THANH AM 


Hình 19 — 3 giới thiệu sơ đồ khối tách sóng tiêu biểu được dùng trong 
máy thu thanh AM. 


Sóng từ 
KB trung tần 


Sóng sau điôt 


b) 


Hinh 19 — 3. Khói tách sóng trong máy thu thanh AM 
a) So đồ ; b) Dang sóng vào, ra. 


Diót tách sóng D chỉ cho dòng điện di qua theo một chiều nén sóng vào 
khói tách sóng là sóng xoay chiéu, cón sóng ra là sóng mót chiéu (phía 
trên truc hoành). Sau khi tách thành sóng một chiều, tụ loc sẽ lọc bó các 
thành phán tán số cao (sóng mang) và giữ lại đường bao có tán số thấp là 
âm tần. 


TI 


78 


“ 2 
CAU НО! 
1. Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM. 


2. Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng 
trong máy thu thanh. 


có THỂ EM CHUA BIẾT 


Hình 19 — 4. So dó máy thu thanh dùng IC LM 386 


Hiện nay các khối chức nàng trong máy thu thanh dà được tích hợp trong một vi mạch 
С). Có nhiều loại IC thuc hiện chúc năng này. Hình 19 — 4 giới thiệu sơ đỏ máy thu thanh 
dùng ICLM 386. 

Một vài thông số tham khảo : 

C30 280 pF; С,:0.01 pF; C:2/2 HE; C,:0.047 HE; C100 HE ; С:100 HE. 
Cuộn cảm L dùng dây bọc emay 7 sợi Ф 0,7 quấn đều 85 vòng trên thanh ferit det, dài 


100 mm. 


MÁY THU HÌNH 


Biết được sơ đỏ khối, nguyên lí làm việc của máy thu hình. 


I- KHÁI NIỆM VỀ MÁY THU HÌNH 


Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh 
của đài truyền hình. Âm thanh và hình ảnh được xử lí độc lập trong máy 
thu hình như trên hình 20 — 1. 


Hinh 20 — 1. Nhận và xử lí tín hiệu âm thanh, hinh ảnh 


II- SƠ ĐỒ KHÓI VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC СОА MÁY THU HÌNH 


Máy thu hình сб hai loại là máy thu hình đen trắng và máy thu hình 
màu. Nguyên lí со bản của chúng gần giống nhau, do đó chỉ giới thiệu 
một loại. 

Hình 20 — 2 là sơ đồ khối của máy thu hình mầu, gồm 7 khối chính : 

1. Khối cao tán, trung tán, tách sóng : có nhiệm vụ nhận tín hiệu cao tần 
từ anten, khuếch đại, xử lí, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số ngoại 
sai và hệ số khuếch đại, sau đó đưa tới các khối 2, 3, 4. 


79 


тїа hồng 
ngoại 


80 


2. Khối xử lí tín hiệu ám thanh : có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm 
thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại âm tần để phát ra loa. 

3. Khối xử lí tín hiệu hình : có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình, khuếch 
đại, giải mã màu, sau đó khuếch đại ba tín hiệu màu (đỏ, lục, lam) đưa 
tới ba catôt đèn hình mầu. 

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét : có nhiệm vụ tách xung đồng bộ 
dòng, xung đồng bộ mành và tạo xung quét dòng, xung quét mành đưa 
tới cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời, khối này còn tạo cao áp đưa tới 
anôt đèn hình. 

5. Khối phục hôi hình ảnh (đèn hình màu) : có nhiệm vụ nhận tín hiệu 
hình ảnh màu, tín hiệu quét để phục hồi hình ảnh hiện lên màn hình. 

6. Khối vi xử lí và điều khiển : có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa 
hay từ phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình. 

7. Khối nguồn : có nhiệm vụ tạo các mức điện áp cần thiết để cung cáp 


cho máy làm việc. 


Phím lành 


220V~ 


Hinh 20 — 2. Хо dó khối máy thu hinh màu 


II - NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA KHỐI XỬ LÍ TÍN HIỆU MÀU 
Các khối trong máy thu hình hoạt động rất phức tạp. Dưới đây chỉ giới 
thiệu khái quát một số khối nhỏ trong khối xử lí tín hiệu hình. 


Khối xử lí tín hiệu màu trong máy thu hình màu bao góm 6 khối co bản 
như hình 20 — 3. 


Hinh 20 — 3. Хо đồ khối xử lí tín hiệu màu trong máy thu hinh màu 


Khối xử lí tín hiệu màu nhận tín hiệu từ mạch tách sóng hình đưa sang. 
Khối 1 khuếch đại và xử lí tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu để lấy ra hai 
tín hiệu màu R — Y và B - Y. Đầu ra của các khối 1 và 2 đưa tới mạch ma 
trận 3 để khôi phục lại ba tín hiệu màu cơ bản, đó là màu đỏ (R), mầu xanh 
lục (С), mầu xanh lam (В). Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại 
lần cuối qua các khối 4, 5, 6 để biên độ đủ lớn và đảo pha thành cực tính 
âm, sau đó đưa tới ba catôt đèn hình màu ; điều khiển ba tia điện tử bắn lên 
các điểm phát ra màu tương ứng đỏ, lục, lam trên màn hình. Các màu co 
bản trên pha trộn với nhau thành ảnh màu. 


" 2 
CAU HOI 
1. Nêu nguyên lí làm việc của máy thu hinh màu qua sơ đồ khối. 


2. Những màu nào được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu 2 


3, Làm thế nào dé có được màu tự nhiên trên màn hình màu ? 


81 


Thực hành 
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN 


- Nhận biết được các linh kiện trên mạch lắp ráp. 
+ Mô tả được nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại âm tần. 
+ Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Vật liệu, thiết bị (cho một nhóm học sinh) 
— | mạch khuếch đại âm tần đã lắp sẵn. 
— Tranh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần. 
= Nguền một chiều tương ứng với mach đã lắp sẵn. 


— Micró và loa. 


2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bài 4, 18. 


II- NÓI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 
Buóc 1. Tim hiểu nguyên lí làm việc của mach điện theo bán vế 
Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành. 
Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch điện. 
Bước 2. Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bán vẽ 


Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bảng mạch, chỉ ra được những linh kiện 
tương ứng giữa chúng. 


Ghi tên các linh kiện và số liệu kĩ thuật của chúng vào báo cáo thực hành. 


Bước 3. Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện. 


82 


II - TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 


4. Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá 
kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo 
thực hành của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 


MACH KHUÉCH ĐẠI ÂM TÂN 


Ho và ёп: 


1. Sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần 


Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần. 


2. Bảng kí hiệu, số liệu kĩ thuật các linh kiện trong sơ đồ 


Tên và kí hiệu trên 


Kí hiệu trên sơ đồ T x 
2 mach dién thuc t& 


Số liệu kĩ thuật 


3. Nhận xét về tình trạng hoạt động của mạch điện theo yêu cầu của 
giáo viên. 


4. Đánh giá kết quả thực hành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


83 


Phản Па 1 


KĨ THUẬT ĐIỆN 


Chương 5 


MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 
BA PHA 


HỆ THỐNG ĐIỆN OUỐC GIA 


- Hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia. 
- Hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia. 


I- KHÁI NIÊM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 


Trong chiến lược đảm bảo nàng lượng của từng quốc gia và trên toàn 
cầu, hệ thống diện là một thành phần rất quan trọng. 


Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện (các nhà máy điện), các 
lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau 
thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối 
và tiêu thụ điện nàng (hình 22 - 1). 


Trước nām 1994, nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập : miền 
Bắc, miền Trung và miền Nam. Từ tháng 5 nām 1994 với sự xuất hiện 
đường dây truyền tải điện năng Bắc — Nam 500 kV (dài 1870 km), hệ thống 
điện Việt Nam đã trở thành một hệ thống điện quốc gia cung cấp điện năng 
cho toàn quốc. 


Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải. Tại sao đường 
аду truyền tải công suất lőn càng dài thì điện áp càng cao ? 


85 


22kV 220 kV $ 440 kV 10,5kV 


Hình 22 — 1. So dó hệ thống điện 
1. Nhà máy điện số 1 ; 2. Trạm bién áp tảng áp 22/220 kV ; 3. Đường dây 220 kV ; 
4. Tram bién áp ha cáp điện áp 220/10,5/110 EV ; 5. Đường dây 110 kV ; 
6. Trạm bién áp tăng áp 10,5/110 kV ; 7. Nhà máy điện 8. Đường dây 10,5 kV ; 
9. Tram biến áp giảm áp 10,5/0,4 kV ; 10. Đường dây tới các tải. 


II SO ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 
Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm các đường dây dẫn điện (đường 
dây trên không, đường dây cáp) và các trạm điện (tram biến áp, trạm đóng 
cất...) có chức năng truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện 
đến các nơi tiêu thụ điện trong toàn quốc. 


1. Cấp điện áp của lưới điện 
Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác 
nhau như : 800 kV ; 500 kV ; 220 kV ; 110 kV ; 66 kV ; 35 kV ;22 kV ; 
10,5 kV ; 6 kV ; 0,4 kV. 
Trong hệ thống điện, lưới điện được phân thành : lưới điện truyền tải (từ 
điện áp 66 kV trở lên) và lưới điện phân phối (từ điện áp 35 kV trở xuống). 
Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện 
phân phối hay lưới điện truyền tải ? Tại sao ? 
2. Sơ đồ lưới điện 


Sơ đồ lưới điện trình bày các phần tử chủ yếu của lưới điện như đường 
dây, máy biến áp... và cách nối giữa chúng. Trên sơ đồ ghi rõ các cấp điện 
ар, các số liệu kĩ thuật chủ yếu của các phần tử. 

Hình 22 – 2 vẽ sơ đồ của lưới điện có bốn cấp điện áp 66 kV ; 22 КУ; 
6kV; 0,4 КУ. 


86 


Tlinh 22 — 2. sơ đồ lưới điện 


1. Máy biến áp 66/22 kV ; 3. Máy biến áp 22/6 kV ; 
2. Máy biến áp 22/0,4 kV ; 4. Tải có điện áp 380/220 V ; 
5. Tải có điện áp 6 kV. 


III - VAI TRÒ CUA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 
Hé thóng dién quóc gia có vai tró rát quan trong : 
— Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện nàng cung cáp cho các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nóng 
nghiệp... và sinh hoạt. 


— Nhờ có hệ thống điện quốc gia nên việc điều hành tập trung do cơ 
quan điều khiển hệ thống điện quốc gia thực hiện ; do đó đảm bảo 
cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện папа 
tốt, an toàn và kinh té. 


Em hãy giải thích tại sao nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc cung cấp 
và phán phổi điện được dám báo với độ tin cậy cao và kinh tế ? 


А 2 
CAU НО! 
1. Thế nào là hệ thống điện quốc gia ? 


2. Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào 2 
3. Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia ? 


87 


MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 


- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của 
mạch điện ba pha. 

- Biết được cách nối nguồn điện và tải thành hình sao, hình tam 
giác và các quan hệ giữa đại lượng dây và pha. 


I- KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 
Ngày nay, dòng điện xoay chiều ba pha được sử dụng rộng rãi trong các 


ngành sản xuất. Mạch điện xoay chiều ba pha gồm : nguồn điện ba pha, 
đường dây ba pha và các tải ba pha. 


1. Nguồn điện ba pha 


Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng máy phát điện 
xoay chiều ba pha. Máy phát điện xoay chiều ba pha gồm ba dây quấn AX, 
BY, CZ và nam châm điện được minh hoạ trên hinh 23 - 1. 


Hinh 23 – 1. sơ đồ máy phát điện xoay chiêu ba pha 


88 


Mỗi dây quấn của máy phát điện là một pha. 
— Dây quấn pha A kí hiệu là AX. 
— Dây quấn pha B kí hiệu là BY. 
— Dây quấn pha C kí hiệu là CZ. 


Khi quay nam châm điện với tốc độ không đổi, trong dây quấn mỗi pha 
xuất hiện sức điện động (sđđ) xoay chiều một pha. Các dây quấn của các 
pha có cùng số vòng dây và đặt lệch nhau một góc 2x dién trong khóng 
gian (hinh 23 — 1) nên sdd các pha bằng nhau vé biên độ và tần số nhưng 
lệch pha nhau một góc 2n 

Hinh 23 - 2 vé dó niti số tức thời sdd ел ев. ес và hinh 23 — 3 vẽ đồ 
thị véctu sdd các pha EA, Bg, Be của uguóu điệu ba pha, 


Ec 
^on 
EA 
2 —. 
E 
3 
is 
те 
ЕВ 


Hinh 23 — 2. Đồ thị trị só tức thời säd ba pha — Hinh 23 — 3. Dó thị vécto sdd ba pha 


2. Tải ba pha 


» 
н 
> 


Hinh 23 — 4. Mạch điện ba pha không liên hệ 


Tài ba pha thường là các động cơ điện ba pha, các lò điện ba pha... Tổng trở 
của các pha A, B, C của tải là Zi Zp Ze 


89 


II- CÁCH NÓI NGUÓN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA 

Nếu mỗi pha của máy phát điện ba pha nói riêng với mỗi tải, ta có 
mạch điện ba pha không liên hệ với nhau (hình 23 — 4). 

Cách nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao ? 

Thông thường người ta nối ba pha của nguồn điện, ba pha của tải thành 
hình sao hoặc tam giác. 

Khi nối hình sao thì ba điểm cuối X, Y, Z của ba pha nối với nhau tạo 
thành điểm trung tính O. 

Khi nối hình tam giác thì đầu pha này nối với cuối pha kia theo thứ tự pha. 


1. Cách nối nguồn điện ba pha 


Hinh 23 – 5 vẽ sơ đồ cách nối nguồn điện ba pha. Nguồn điện nói hình 
sao (hinh 23 — 5a), hinh sao có dây trung tính (hình 23 — 5b) và hình tam giác 
(hình 23 ~ 5с). 


Hinh 23 — 5. Cách nổi nguón điện ba pha 
a) Nói hinh sao (Y) ; b) Nói hinh хао có dây trung tính (Yo) ; c) Nói hinh tam giác (A). 


2. Cách nói tái ba pha 


Hình 23 – 6 vẽ sơ đồ cách nối tải ba pha. Tải nói hinh sao (Y) được mô tả 
trên hinh 23 — ба, tải nói hình tam giác (A) được mô tả trên hình 23 — 6h 


Hình 23 – 6. Cách nói tải ba pha 
a) Nói hình sao ; b) Nói hình tam giác 


90 


III - SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN BA PHA 


1. Sơ đồ mạch điện ba pha 
Các điểm đầu ba pha А, В, С của nguồn điện được nối với các dây dẫn 
điện ba pha đến các tải. Các dây dẫn ấy gọi là dây pha (hình 23 — 7, 23 – 8, 
23 — 9, 23 — 10). Dây nối từ điểm trung tính О của nguồn đến điểm trung 
tính O’ của tải gọi là dây trung tính (hình 23 — 8, 23 — 10). Dưới đây là một 
số sơ đồ thường gặp. 


a) Nguồn điện nói hinh sao, tải nói hinh sao (hinh 23 — 7) 


Hinh 28 — 7. Sơ dô mạch điện ba pha ngudn và täi nốt hinh sao 
b) Nguồn điện và tải nói hình sao có dây trung tính (hình 23 — 8) 


Mạch điện này còn gọi là mạch điện ba pha bốn dây (ba dây pha và 
một dây trung tính). 


Hinh 23 — 8. So đồ mạch điện ba pha có dây trung tính 


91 


с) Nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác (hình 23 — 9) 


Hinh 23 — 9. Sơ đồ mạch điện ba pha nguồn nói hình sao, tải nói hình tam giác 


Quan sát hinh 23 — 10, nguồn điện và các tải ba pha 1, 2, 3 được nói 
hình gì ? 


Hinh 23 - 10. Các tải ba phu đấu vào nguồn điện ba pha 


2. Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha 


Nếu tải ba pha đối xứng thì : 


a) Khi nối hình sao : Li =L, 
U = 5 U 
P 
b) Khi nói hinh tam giác : L = 431, 
U,-U, 


Trong đó : 1, — dàng điện pha, là dòng điện chạy trong mỗi pha. 
92 


L — đồng điện dây, là dòng điện chạy trong dây pha. 
U - điện áp pha, là điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối của 
mỗi pha hoặc giữa dây pha và dây trung tính. 
U, - điện áp dây, là điện áp giữa hai dây pha. 
Ví dụ I : Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 
220V, nếu nối hình sao ta có hai trị số điện áp : 


U =220V 
P 


U, = v3 U, = 43.220 = 380 V 


Nếu nối hinh tam giác ta chỉ có một trị số điện áp U =1 U, - 220 V. 

Giải thích vì sao nguón điện thường được nói hinh sao ? 

Ví du 2 : Một tải ba pha gồm 3 điện trở R = 10O nói hình tam giác, 
đấu vào nguồn điện ba pha có U, = 380V. Tính dòng điện pha và dòng 
điện dây. 

Giải : 

Vì tải nối hình tam giác nên ta có : U, -2U,-380V 


Dòng điện pha của tải : 


Dòng điện dây : L = r, =3 38 -658A 


IV - UU ĐIỂM СОА MẠCH ĐIỆN BA PHA BÓN DÂY 


Mạch điện ba pha bốn dây được sử dụng trong mạng điện sinh hoạt, nhờ 

có dây trung tính nên có các ưu điểm sau : 

— Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau : điện áp dây và điện áp pha, vi thế 
rất thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện. 

— Các tải điện sinh hoạt thường không đối xứng (tổng trở các pha khác 
nhau khi tải các pha thay đổi). Do sử dụng mạng ba pha bốn dây, 
nhờ có dây trung tính nên điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được 
bình thường, không vượt quá điện áp định mức. 

Quan sát hình 23 — 11, các đèn được đấu hinh gì ? Khi tắt các đèn pha С, 

háu nhu đèn các pha B và pha A vẫn sáng bình thường. Tại sao ? 


93 


94 


CÂU HỎI 


1. 
2. 
3. 


Hinh 23 — 11. Đất đèn vào nguồn điện ba pha 


Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng. 
Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây. 
Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng 
nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ 


sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện 
pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải. 


. Có hai tải ba pha : Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn 


là P = 100 W, U = 220 V) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở 

mỗi pha R = 30 @, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba 

pha bốn dây có điện áp 220/380 V. 

a) Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 V là điện áp gì ? 

b) Xác định cách nối dây của mỗi tải (thành hình sao hoặc hình tam 
giác) và giải thích vì sao phái nối như vậy ? 

с) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên. 


d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải. 


NÓI TÀI BA PHA HÌNH SAO VÀ 
HINH TAM GIÁC 


- Nối được tải ba pha hinh sao và hình tam giác. 
+ Сб ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh) 
— Nguồn điện xoay chiều ba pha 380/220 V. 
— 1 bảng đã lắp sẵn 6 bóng đèn (hinh 24 — 1). 


—(@—  —&— 
-H —9— 
-Qe -Q 


Hinh 24 — 1. Bång đèn điện 


— Cầu dao ba pha 30 А: 1 chiếc. 

— Bóng đèn sợi đốt 45 W — 220 V : 6 chiếc. 
— Vôn kế xoay chiều 0 — 450 V : 1 chiếc. 
— Vôn kế xoay chiều 0 — 250 У: 1 chiếc. 

— Ampe kế xoay chiều 1 A : 4 chiếc. 

— Dây điện đơn : 8 m. 


— Kim cát dây, kim điện, dao nhỏ, băng dính cách điện. 


95 


2. Những kiến thức có liên quan 
— Cách nối tải ba pha hình sao và hình tam giác. 


— Các quan hệ giữa đại lượng dây và pha của mạch điện ba pha. 


II - NÓI DUNG VÀ QUY TRINH THUC HÀNH 
Tuy điều kiện cu thể, có thể chon một trong hai nội dung dưới đây để 
thực hành. 


1. Thực hành nối tải hình tam giác và hình sao 
Bước 1. Tìm hiểu các dụng cụ йо 
Bước 2. Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành 
Bước 3. Nói tải 2 bảng thành hinh tam giác 
Học sinh nối tải ở bảng thành hình tam giác, sau đó giáo viên kiểm tra. 
Bước 4. Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính. 


Học sinh thực hành nói tải ở báng thành hình sao có dây trung tính, sau đó 
giáo viên kiểm tra. 


Sau khi tìm hiểu và thực hành nối tải ở bảng, các em trình bày về cách 
nối, nêu đặc điểm của môi cách nối và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành. 


2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện 
ba pha 

Nối các bóng đèn ở bảng thành hình sao có dây trung tính và đấu vào 
nguồn điện ba pha bốn dây. Trình tự thực hành như sau : 

Bước 1 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành 

Học sinh vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành có các vôn kế đo điện 
áp dây, điện ар pha ; ampe kế đo dòng điện pha, dòng điện trong dây trung 
tính và ghi vào muc 2a báo cáo thuc hành. 

Bước 2 : Nói dày mach điện 

Hoc sinh nói dày mach dién theo so dó dà vé. Giáo vién kiém tra 
mach dién. 

Bước 3 : Do điện áp và dòng điện 

Giáo viên cho phép đóng điện, học sinh đo điện áp dây, điện áp pha, 
dòng điện pha, dòng điện dây trung tính và ghi kết quả do vào bảng (mục 2) 
báo cáo thực hành. 


Chú ý : Khi thực hành, cán đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đo. 


96 


Bước 4: Tính dòng điện và điện áp 
Dựa vào số liệu của các bóng đèn, học sinh tính dòng điện, điện áp và 
điền kết quả vào bảng (mục 2b) báo cáo thực hành. 
III - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОПА THUC HÀNH 
1. Học sinh hoàn thành báo cáo thuc hành theo máu, thảo luận và tự đánh giá 
kết quả. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo 
thực hành của học sinh. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 
NÓI TÀI BA PHA HINH SAO VÀ HINH TAM GIÁC 


For acti eue ы, зк рр лина ырыа 0-23, O A ER 


Оро 


1. Tìm hiểu về cách nối tải hình tam giác và hình sao. Nêu cách 
nối và đặc điểm của mỗi loại 


— Nối hình tam giác : 


2. Thực hành nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện 
ba pha 


а) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thực hành. 


b) Do và tính kết quả, ghi vào bảng báo cáo thực hành. 


97 


Dòng điện 


Điện áp pha Điện áp dây Dòng điện pha| dây trung 
tính 
Đại 
lượng 
U, Us Uc Ug Usc Uca 1, Ig 12 10 
Kết quả 
đo 
Kết quả 
đo 
Trị số 
tính toán 


3. Đánh giá kết quả thực hành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


98 


Chương 6 
MÁY ĐIỆN BA PHA 


MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA - 
MÁY BIÉN ÁP BA PHA 


* Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện 
xoay chiều ba pha. 

* Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của 
máy biến áp ba pha. 


I - KHÁI NIÉM, PHÁN LOẠI VÀ CÔNG DỤNG CỦA MÁY ĐIỆN 
XOAY CHIÉU BA PHA 
1. Khái niém 
Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay 
chiều ba pha. Sự làm việc của chúng dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ và 
lực điện từ. 
2. Phân loại và công dụng 

Các máy điện xoay chiều ba pha được chia làm hai loại : 

— Máy điện tĩnh : khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động như 
máy biến áp, máy biến dóng..., dùng để biến đổi các thông số (điện áp, 
dòng điện...) của hệ thống điện. 

— Máy điện quay : khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với 
nhau và được chia làm hai loại : 

+ Máy phát điện : biến cơ nàng thành điện năng, dùng làm nguồn cáp 
điện cho tải. 

+ Động cơ điện : biến điện năng thành co nàng, dùng làm nguồn động. 
lực cho các máy và thiết bị. 


99 


IL- MÁY BIẾN ÁP BA PHA 


1. Khái niệm và công dụng 

Máy biến áp ba pha là máy điện tinh, dùng để biến đổi điện áp của hệ 
thống dòng điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số. 

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy bién áp loại gì ? 

Nêu công dụng của máy biến áp ba pha mà em biết ? 

Máy biến ар ba pha được sử dụng chủ yếu trong hệ thống truyền tải và 
phân phối điện nàng, trong mạng điện sản xuất và sinh hoạt. Máy biến áp 
tự ngẫu ba pha thường được dùng trong các phòng thí nghiệm. 


2. Cấu tạo 

Máy biến áp ba pha gồm hai phần chính là lõi thép và dây quán: 

a) Lõi thép : có ba trụ để quấn dây (gọi là trụ từ) và góng từ để khép 
kín mạch từ như hình 25 —1. Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ 
thuật điện dày 0,35 + 0,5 mm, hai mặt phủ son cách điện và ghép lại thành 
hình trụ. 


b) Dây quán : thường là dây đồng bọc cách điện được quấn quanh trụ từ 
của lõi thép (hình 25 — 1). 


Hinh 25 — 1. Cấu tạo lõi thép và Hình 25 – 2. So dó nguyên lí 
dày quán máy biến áp ba pha máy biến áp ba pha 
. Dây quán cao áp (phía ngoài). 
. Dáy quán ha áp (phía trong). 
u tit có boc cách dién. 


һы 


. Góng từ (có định bàng dai). 


100 


Mỗi máy biến áp ba pha có ba dây quấn nhận điện vào (còn goi là dây 
quấn sơ cấp) kí hiệu AX, BY, CZ và ba dây quấn đưa điện ra (còn gọi là dây 
quấn thứ cấp) kí hiệu ax, by, cz (hinh 25 — 2), nên có thể đấu hình sao hay 
hình tam giác ở cả hai phía. Ngoài ra, trong trường hợp đấu hình sao, vì có 


điểm chung nên có thể có thêm dây trung tính. 


Sơ đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dây máy biến áp nhu hình 25 — 3. 


Hun 
Em i 


Hình 25 — 3. so đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dày máy biến áp 
a) Nối sao — sao có đây trung tính (Y/ Yo) ; b) Nói sao — tam giác (М/А) ; 
c) Nổi tam giác — sao có dây trung tính (АЛ). 


Ó các máy bién áp cung cáp dién cho 


các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ cấp thường nói Ча 
hình sao có dây trung tính. 
Hãy giải thích tai sao ở các máy biến áp 


cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, dây quấn thứ 
cấp thường nổi hình sao có dây trung tính ? 


3. Nguyên lí làm việc 
guy: e m 
о a b c 


Máy bién áp ba pha cüng nhu máy bién 
áp một pha đều làm việc dựa trên nguyên lí 
cảm ứng điện từ. Hình 25-4 


101 


102 


Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết biểu thức tính hệ số biến áp của 
máy biến áp một pha ? 
— Máy biến áp ba pha có các cách đấu dây khác nhau nén cần phân biệt 
hệ số biến áp pha (К) và hệ số biến áp dây (К). 
+ Hệ số biến áp pha : 
к= Чы N 
Up № 
Trong đó : N,, N, là số vòng dây một pha của dây quấn sơ cấp và thứ cấp. 


+ Hệ số biến áp dây : 


-Ua 
Uaz 
Ví du : Ö sơ dô hình 25 — 4, hệ số biến áp pha : 
K, = Чы 2 № 
Up № 
Hệ số biến ар dây : 
Ча _УЗЧы 
K,- = 
Usa U; 


Tính hệ số bién áp б so dó đấu dây hình 25 — ЗЬ và 25 – Зс. 
£ 2 
CAU HOI 

1. Trinh bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha. 

2. Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha. 

3. Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng 
và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được 
nối theo kiểu A/Ye, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có U,7 22 kV. 
нау: 

а) Vẽ sơ đồ đấu dây. 
b) Tính hệ số biến áp pha và dây. 
с) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp. 


có THỂ EM CHUA BIẾT 


Hinh 25 — 5 giới thiệu tổng quát về cấu tạo 
của máy biến áp ba pha. 


4 


Hinh 25- 5. Cấu tạo máy biến áp ba pha 
1. Vỏ máy có cánh tán nhiệt 
2. Dây quán 
3. Sứ cao áp 
4. Binh dàn dâu 


ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 


Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách nối dây. 
động cơ không đồng bộ ba pha. 
1- KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DUNG 
Động cơ xoay chiều ba pha có tốc độ quay của rôto (n) nhỏ hơn tốc độ 
quay (n,) của từ trường dòng điện cấp cho động cơ được gọi là động cơ 
không đồng bộ ba pha. 


103 


Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rất rộng rãi trong công 
nghiệp, nông nghiệp và đời sống... 
Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ điện loại gì ? 
Động cơ không đồng bộ ba pha (đặc biệt là động cơ rôto lồng sóc) được sử 
dụng rộng rãi vì có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, vận hành đơn giản. 
II- CẤU TẠO 


Cấu tạo của động cơ không đồng bó ba pha (hình 26 — 1), gồm hai bộ 
phận chính là stato và róto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy... 


1 
Hình 26 1. Cấu tạo động cơ không đông bộ ba pha Hinh 26 — 2. Lá thép 
1. Nắp máy ; 2. Stato ; 3. Rôto ; 4. Trục quay. 1. Lá thép stato ; 2. Lá thép róto. 
1. Stato (phán tinh) 
Gồm lõi thép và dây quấn. 
Hinh 26 — 3. Hình dụng stato Hinh 26 — 4. Kí hiệu các đâu dày quấn 


2. P thiện; stato trên hộp đấu dây 


1. Vỏ máy 


3. Dây quấn ; 4. Chân đế. 


104 


a) Lối thép : gồm các lá thép kĩ thuật điện (hình 26 — 2) ghép lại thành 
hình trụ, mặt trong có rãnh đặt dây quán như hình 26 — 3. 

b) Dây quấn : Dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha là dây đồng 
được phủ sơn cách điện, gồm ba pha dây quấn AX, BY, CZ đặt trong các 
rãnh stato theo một quy luật nhất định. Sáu đầu dây của ba pha dây quấn 
được nối ra ngoài hộp đấu dây (đặt ở vỏ của động cơ) để nhận điện vào như 
hình 26 — 4. 


2. Rôto (phần quay) 
Gồm lõi thép, dây quấn ; ngoài ra còn trục quay... 
а) Lõi thép : làm bằng các lá thép kĩ thuật điện (hinh 26 — 2), mặt ngoài 
xẻ rãnh, ở giữa có 15 để lắp truc, ghép lại thành hình trụ. 

b) Dây quán : có hai kiểu. 

— Dây quấn kiểu rôto lồng sóc : có dạng như hình 26 — 5a và động cơ rôto 
lóng sóc kí hiệu như hình 26 — 5b. 

— Dây quấn kiểu rôto dây quấn : có dạng như hình 26 - ба và động cơ 
róto dày quấn kí hiệu như hình 26 — 6b. 


а) b) 


Hinh 26 — 5. Hinh dang róto lông sóc (a) và kí hiệu động co róto lỏng sóc (b) 


3) b) 


Hinh 26 — 6. Hình dang róto dây quán (a) và kí hiệu động co róto dây quán (b) 


105 


mI- 


IV- 


106 


NGUYÊN LÍ LÀM VIÊC 


Khi cho dòng ba pha vào ba dây quấn stato của động cơ, trong stato 
sẽ có từ trường quay (có thể hình dung nó giống một nam châm vĩnh cửu 
quay). Từ trường quay này quét qua các dây quấn của rôto, làm xuất hiện 
các sức điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác điện từ giữa từ 
trường quay và các dòng điện cảm ứng này tạo ra mômen quay tác động 
lên rôto, kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n< n (n là 
tốc độ của từ trường quay). 

Tóc độ từ trường quay được tính theo công thức : 


rm - (vg/ph) 
“Trong đó : 

f là tần số dòng điện (Hz) ; 

p là số đôi cực từ. 
Sự chênh lệch tốc độ giữa từ trường quay và tốc độ rôto gọi là tốc độ trượt : 


n,= п-п. 
`: n,-n ¿Q ë e = 
Tisósz Baz được goi là hệ số trượt tốc độ. 
n n 


Khi động cơ làm việc binh thường, s = 0,02 + 0,06. 


Tại sao tốc độ của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay ? 


CÁCH ĐẤU DÀY 

Các đầu dây quấn ba pha của stato được đưa ra hộp đấu dây đặt ở vỏ động 
cơ như hình 26 — 7a. 

Hinh 26 — 7b là kí hiệu đấu kiểu hình sao và hình 26 — 7e là kí hiệu đấu 
kiểu hình tam giác. 


Nguồn Nguồn 


а) 


Hình 26 — 7. Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha 


Tuy thuộc điện áp của lưới điện và cấu tạo của động co mà chọn cách 
đấu dây sao cho phù hợp. Ví dụ, động cơ kí hiệu Y/A — 380/220 V mà lưới 
điện có điện áp dây là 220 V thì dây quấn của động cơ phải đấu hình tam 
giác, lưới điện có điện áp dây là 380V thì dây quấn của động cơ phải đấu 
hinh sao. 

Để đổi chiều quay của động cơ, người ta đảo hai pha bất kì cho nhau. 
Ví dụ, giữ nguyên pha A, đảo pha B cho pha C. 


CÂU HỎI 


1. Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. 
2. Trình bày các cách đấu dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha. 
3. Trên nhan gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 — 4.2,8 kW có ghi : 
A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 А; 1420 vòng/phút ; n% = 0,84 ; соѕф = 0,83 ; 
50 Hz. 
— Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ. 
- Nếu nguồn ba pha có U,7 220 V thì phải đấu dây của động cơ 
theo kiểu nào ? Vẽ cách đấu dây đó. 


Bài Thực hành 


QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO 
CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 
BA PHA 


* Doc và giải thích được các số liệu trên nhãn động cơ không 
đồng bộ ba pha. 


e Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bó 
ba pha. 


* Thực hiện đúng quy trình thực hành và các quy định về an toàn. 


107 


I- CHUẨN BỊ 


1. Thiết bị, dụng cụ (cho một nhóm học sinh) 


— Động cơ không đồng bộ ba pha róto lồng sóc đã tháo rời sắp xếp có 
thứ tự : 1 cái. 


— Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc còn nguyên уеп: 1 cái. 
= Thước сар : 2 cái. 


= Thước lá : 2 cái. 


2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại bài 26. 


I- NÓI DUNG VÀ QUY TRÌNH THUC HÀNH 


Bước 1. Quan sát và mô tả hinh dạng bên ngoài của động co, đọc các số 
liệu kĩ thuật trên nhãn động co, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu ki thuật vào 
bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu. 


Bước 2. Quan sát, do, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào 
bảng 2 báo cáo thực hành theo mẫu. 


III - TỔNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОПА THUC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo thuc hành, thảo luận và tự đánh giá. 


2. Giáo viên đánh giá kết quà dựa vào quá trình theo dõi và báo cáo thực hành. 
của học sinh. 


108 


1. Kết quả quan sát hình dạng bên ngoài của động cơ khỏng 
đồng bộ ba pha 


Bảng 1 
STT Kí hiệu Ý nghĩa 
50 Hz 
2 Y/A - 380/220 V 


2. Kết quả quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ không đồng 
bộ ba pha 
Bảng 2 


STT Tën bó phàn Së lugng, kích thuóc (mm) 


1 Stato 

= Số rãnh 

= Chiều dài rãnh 

— Đường kính trong 
2 Rôto 

— Loại rôto 

= Số rãnh 

— Chiều dài rãnh 

— Đường kính ngoài 
— Đường kính truc quay 
3 Các bó phàn khác 


— Nắp máy 
— Veng bi 
Vídu: Lõi thép stato : Số rãnh 21 
Đường kính trong : 150mm 
Chiều dài : 180mm 


3. Đánh giá kết quả thực hành 
Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên. 


109 


Chương 7 
MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT 
QUY MÔ NHỎ 


MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT OUY MÔ NHỎ 


Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lí làm việc của 


mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 


I- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CÁU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT 
QUY MÔ NHỎ 


1. Khái niệm 
Mạng điện cấp điện cho sản xuất quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, 
các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục kilô oát tới các xí 
nghiệp sản xuất nhỏ, công suất tiêu thụ vài іга kilô ой. Tải của mạng điện 
sàn xuất quy mô nhỏ chủ yếu là các loại động cơ điện, các thiết bi điện, 
máy hàn điện, các thiết bị chiếu sáng. 


2. Đặc điểm 
— Tải phân bố thường tập trung. 
— Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V. 


— Mạng chiếu sáng cũng được cáp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất. 


110 


3. Yêu cầu 

— Đảm bảo chất lượng điện năng, thể hiện ở hai chỉ tiêu sau : 

+ Chỉ tiêu tần số : do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều 
chỉnh (điện lưới quốc gia Việt Nam tần số 50 Hz). 

+ Chỉ tiêu điện áp : cho phép dao động quanh giá trị định mức +5%. 

— Đảm bảo tính kinh tế : Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải 
đảm bảo sao cho vốn đầu tư và chỉ phí vận hành kinh tế nhất. 

— Đảm bảo an toàn : Mạng điện sån xuất phải dám bảo vận hành 
thuận tiện, an toàn cho người sử dụng và thiết bị cũng như cho 
toàn hệ thống. 


Trong sản xuất, dé dám bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp 
thiết bị bảo vệ gì ? Tại sao ? 


II - NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC СОА MẠNG ĐIỆN SÅN XUẤT QUY MÔ NHỎ 


1. Sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 
Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ rất đa dạng nhưng nguyên lí làm việc 
cơ bản là giống nhau. 
Hinh 28 — 1 giới thiệu sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có ba 
phân xưởng. 


Hinh 28 — 1. Sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 
1. Trạm biến áp ; 2. Tử phân phối ; 
3. Tú độn g lực ; 4. Tủ chiếu sáng. 


11 


Trong đó : 
H- Hệ thống điện. 
1. Trạm biến áp (6 + 22/0,4 kV) : cấp điện cho cơ sở sản xuất. 


2. Tủ phân phối : nhận điện từ trạm biến áp (1) để phân chia tới các tủ 


động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng. 
3. Tủ động lực : nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho các máy sản xuất. 


4. Tủ chiếu sáng : nhận điện từ tà phân phối cung cáp cho mạch chiếu 
sáng của các phân xưởng. 


2. Nguyên lí làm việc 


112 


Tit tram bién áp hạ áp, điện nàng được đưa tới các f phân phối, tại dày 
có các aptomat đóng cát mạch điện tới các tii động lực và tỉ chiếu sáng. 
Tương tự như vậy, từ các t động lực và tii chiếu sáng điện nàng được dua 
tới các máy sản xuất hoặc các mạch chiếu sáng. 

Thao tác đóng điện lần lượt từ nguồn đến tải (biến áp hạ áp — tủ phân 
phối — tủ động lực và tủ chiếu sáng) và cất điện thực hiện theo chiều 
ngược lại. 


Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên ? 


r 2 
CAU НО! 
1. Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 


2. Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sån xuất quy mô nhỏ gồm môt biến áp 
6/0,4 kV ; 2 tủ phân phối ; 4 tủ động lực ; 2 tủ chiếu sáng. 


Thực hành 


TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN 
SẢN XUẤT OUY MÔ NHỎ 


* Phân biệt được các bộ phận chính của một mạng điện sàn xuất 
quy mô nhỏ. 
* Thực hiện đúng quy trinh và các quy định về an toàn. 


Có thé thực hiện một trong hai phương án sau : 

= Phương án 1 : Tổ chức cho học sinh (lớp hoặc khối lớp) tham quan 
một cơ sở sản xuất ở gần trường. 

— Phương án 2 : Tổ chức cho học sinh (lớp hoặc khối lớp) tham quan 
mạng điện của trường (nếu địa phương không có cơ sở sản xuất hoặc 
có nhưng ở quá xa). 


PHƯƠNG ÁN 1 


I- CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên liên hệ với co sở sản xuất để lập kế hoạch tham quan (nội dung, địa 
điểm, thời gian, phương tiện). 


a) Thời gian, dia điểm, phương tiện. 

Ь) Nội quy tham quan. 

c) Nội dung phải đạt được khi tham quan : Tìm hiểu được một mạng điện 

sản xuất quy mô nhỏ. 

— Trạm biến áp của cơ sở sản xuất (nếu có) : vị trí đặt, số lượng, số 
liệu kĩ thuật... 

— Bảo vệ an toàn của trạm biến áp (nếu có) : nối đất, chống sét... 

= Đường dây ha áp từ trạm biến áp tới tủ phân phối : loại dây, cách 
đi dây, số bát sứ... 

— Đường dây từ tủ phân phối tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng : loại dây, 
cách đi dây... 


113 


— Tủ động lực, tủ chiếu sáng : số lượng, vi trí... 

— Đường dây từ tủ động lực tới các máy sản xuất : loại dây, cách 
đi dây... 

— Đường dây từ tủ chiếu sáng tới các cụm đèn. 


2. Những kiến thức có liên quan 
Ôn lại kiến thức bài 28. 


II - NÓI DUNG QUY TRÌNH THUC HÀNH 
Bước 1. Thảo luận nội dung tham quan. 
Bước 2. Phổ biến nội quy tham quan. 
Bước 3. Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội 
dung dé ra vào báo cáo thuc hành. 


II - TÓNG KẾT, РАМН GIÁ KẾT ОЧА THỰC HÀNH 


1. Học sinh hoàn thành báo cáo thực hành, thảo luận và tự đánh giá. 


2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và báo cáo thực hành của 
học sinh. 


PHƯƠNG ÁN 2 


Trường hợp địa phương không có các xưởng sản xuất hoặc xưởng sån 
xuất ở quá xa mà trường không có điều kiện tổ chức cho học sinh đi tham 
quan được mới thực hiện phương án này. Các bước chuẩn bị của giáo viên 
và quy trình tiến hành tương tự phương ап 1. 


MẪU BÁO CÁO THUC HÀNH 
TÌM HIỂU! MỘT MẠNG ĐIỆN SÀN XUÁT QUY MÔ NHỎ 


ОУЕН, 


Lớp : 


114 


I- HỆ THỐNG HOÁ NỘI DUNG 


Linh kiện điện tử 
Một số mạch điện tử 
cơ bán 
Một số mạch điện tử 
điều khiển đơn giản 
Một số thiết bị 
điện tử dân dụng 


Mạch điện 
xoay chiều ba pha 
Máy điện ba pha 
Mạng điện sản xuất 
quy mô nhỏ. 


H- CÂU HỎI 


Саи 1. Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện Uy và ba loai linh kiện R, L, C mắc 
nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp trên các linh kiện đó là Ug, Uy, Uc 
theo dòng điện I. Tính giá trị các điện áp đó khi dòng điện I ở các tần số : 


И 1 
ВН Їн = | 
2m LC 


115 


Câu 9. 


. Thay đổi trị š 


Làm thế nào để phân biệt được tranzito PNP và NPN ? Hãy vẽ kí hiệu 
của hai loại tranzito đó. 


. Néu sự giống và khác nhau khi sử dụng diót tiếp mặt và tirixto. 


‚ Từ mạch nguồn chỉnh lưu có tụ lọc đang lấy ra điện một chiều duong @, nếu 


muốn đổi lại để lấy ra điện một chiều âm @ thì phải làm thế nào ? 


. Cần thay đổi trị số linh kiện nào để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch 


khuếch đại thuật toán ? 


ý linh kiện nào dé thay đổi tần số nhấp nháy của đèn LED 
trong mạch tạo xung đa hài đối xứng ? 


. Hãy nêu nguyên lí chung của mạch điều khiển tín hiệu và mạch bảo vệ 


ién áp thấp. 


. Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. 


Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha (điều khiển quạt) 
апр triac là phương pháp nào trong các phuong pháp trên ? Tại sao ? 


Nêu nguyên lí phát và thu thông tin trong các hệ thống thông tin và viên 
thông. Một máy tính muốn nhận thông tin từ trên mạng cần phải có thêm 
những thiết bị nào ? 


Саи 10. Làm thế nào để có thể truyền âm thanh đi xa được ? Muốn thu tín hiệu 


âm thanh của các đài phát thanh phải theo nguyên lí nào ? 


Саи 11. Tại sao trong các máy thu hình lại có thể phát ra са âm thanh và 


hình ảnh 2 


€âu 12. Hãy vẽ sơ đồ hệ thống điện quốc gia và cho biết ở Việt Nam hiện nay 


ưới điện có các cấp điện áp nào ? 


Саи 13. Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang 220 V — 36 W và 3 điện trở 


380 V — 0,5 kW được đấu vào mach ba pha bốn dây 380/220 V. 
Hãy vẽ so đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm 
việc định mức và công suất các pha bằng nhau. 


Саи 14. Hãy trình bày cấu tạo của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng 


bộ ba pha. Giải thích tại sao lõi thép của máy biến áp và động cơ không 
lược đúc thành khói mà phải ghép lại từ nhiều lá thép ? 


Саи 15. Hãy trình bày nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha. Tại sao lại có 


hệ số biến áp pha và hệ số biến áp dây ? 


€âu 16. Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được ? 


Саи 17. Hãy nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 


Саи 18. Vẽ sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mà em biết. 


116 


Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử 5 
trong sản xuất và đời sống 


Chương 1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 8 
Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuón cám 8 
Bài 3. Thực hành - Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm 15 
Bài 4. Linh kiện bán dàn và IC 19 
Bài 5. Thực hành - Diót - Tirixto - Triac 29 
Bài 6. Thực hành - Tranzito 33 
Chương 2. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 36 
Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - 

Chỉnh lưu - Nguồn một chiều 36 
Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung 42 
Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản 46 
Bài 10. Thực hành - Mạch nguồn điện một chiều 49 


117 


Bài 11. Thc hành - Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp 
nguồn và tụ lọc 51 


Bài 12. Turc hành - Điều chinh các thông số của mach tạo xung 
da hài düng tranzito 53 


Chương 3. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN РОМ GIẢN 55 


Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển 55 
Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu 58 
Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha 62 


Bài 16. Thc hành - Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay 


chiều một pha 89 


Chương 4. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG 69 


Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông 69 
Bài 18. Máy tăng âm 13 
Bài 19. Máy thu thanh 15 
Bài 20. Máy thu hình ЧӨ 
Bài 21. Thực hành - Mạch khuếch đại âm tần 82 


Chương 5. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 85 
Bài 22. Hệ thống điện quốc gia 85 
Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha 88 
Bài 24. Thực hành - Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác 95 


118 


Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha 99 


Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha 103 


Bài 27. Thực hành - Quan sắt và mô tả cấu tạo của động cơ không, 
đồng bộ ba pha 107 


Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 110 
Bài 29. Thuc hành - Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 113 


Bài 30. Ôn tập 115 


119 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lán dáu : 


Biên tập tái bản : 
: LƯU CHÍ ĐỒNG 


Thiết kế sách 


Trình bày bìa : 
: VƯƠNG THỊ TRÌNH 


Sửa bán in 
Ché bán : 


: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUT NGÔ TRẦN ÁI 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG 
TRẦN NGỌC KHÁNH 
PHẠM THỊ PHƯỢNG 
NGUYÊN DUY MẠNH 


HOÀNG MANH DÜA 


CÓNG TY CÓ PHÁN MI THUÁT VÀ TRUYÉN THÓNG 


120 


CÓNG NGHÉ 12 
Mà só : CH210T4 


Số dàng kí KHXB : 01 - 2014/CXB/494 - 1062/60 
In ... cuốn, khổ 17 x 24 cm, tai ... 
In xong và nộp lưu chiều tháng ... nãm 2014. 


HUÀN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LÓP 12 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 12 
o GIẢI TÍCH 12 8. TIN HỌC 12 
e HINH HỌC 12 9. CÔNG NGHỆ 12 
2. VẬT LÍ 12 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 
3. HOÁ HỌC 12 11. GIÁO DUC QUỐC PHÒNG - AN NINH 12 
4. SINH HỌC 12 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) o TIẾNG ANH 12 • TIÉNG PHÁP 12 
6. LỊCH SỬ 12 • TIẾNG NGA 12 s TIÉNG TRUNG QUỐC 12 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG CAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : s TOÁN HỌC (GIẢI TÍCH 12, HINH HỌC 12) 
o VAT LÍ 12 o HOÁ HỌC 12 ç SINH HỌC 12 


Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : e NGU VĂN 12 (ар một, tập hai) 
e LICH SỬ 12 o BIA LÍ 12 
= NGOAI NGỮ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 


má vạch 


Tem chống giả Giá:.......... 


